ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 


NGUYÊN THỊ KIM HIỆP (Chủ biên) 
VŨ THANH THỦY, VÕ QUỐC VIỆT, PHAN ĐÌNH BINH, LÊ VĂN THƠ 


GIÁO TRÌNH 
BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 


(DÀNH CHO NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI) 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
HÀ NỘI - 2006 


LỜI NÓI ĐẦU 
Giáo trình “Bản đồ địa chính” được tập thể giáo viên khoa Tài nguyên - Môi 
trường nông nghiệp biên soạn phục vụ việc giảng dạy cho hệ đại học chuyên ngành 
Quản lý đất đai. Giáo trình được biên soạn cho yếu theo đê cương môn bản đồ địa 
chính ở các trường đại học do Bộ Giáo đục và Đảo tạo quy định, kết hợp với nhu cẩu 
thực tê đào tạo cán bộ Địa chỉnh cho các tỉnh miễn núi phía Bắc. Ngoài ta, giáo trình 
côn là tải liệu tham khảo cho cản bộ địa chính các cấp. 


Giáo trình biên soạn với khối lượng giảng dạy 4 đơn vị học trình (60 tiết) bao gôm 
2 phân : 


Phân I: Cơ sở lý luận chung về bản đồ học 

Bài mở đầu 

Chương 1 : Những khái niệm cơ bản về bản đồ học 

Chương 2 : Cơ sở toản học của bản đô 

Chương 3 : Các phép chiếu bản đô đã được sử dụng ở Việt Nam 
Chương 4: Phương pháp thể hiện nội dung bản đô 

Phân II: Bản đỗ địa chính 

Chương 5: Những khải niệm cơ bản về bản đô địa chính 
Chương 6: Thành lập bản đô địa chính 

Chương 7: Quản lý và khai thác bản đô địa chỉnh 


Chương 8: Sử dụng bản đồ địa chính trong công tác thành lập bản đô hiện 
trạng sử dụng đất 


Giáo trình này do tập thể tác giả biên soạn: 
+ Th.S. Nguyễn Thị Kim Hiệp chủ biên và biên soạn bài mở đẫu, các chương 2, 5 
+ 1%. Võ Quốc Việt biên soạn chương Ï 
+ ThS. Vũ Thị Thanh Thuỷ biên soạn chương 3, chương 6 
+ ThS. Phan Đình Binh biên soạn chương 6, 7 


+ K.S. Lê Văn Thơ, thư ký và biên soạn chương 4 


Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban giảm hiệu, phòng Đào tạo - khoa học & 
Quan hệ quốc tế đã tạo mọi điều kiện để chúng tôi hoàn thành giáo trình này. 


Tuy đã hết sức cô gắng nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót, chúng tôi mong nhận 
được sự góp ý của độc giả và các bạn đồng nghiệp. 


Tập thể tác giả 


Phân I 
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢN ĐỎ HỌC BÀI MỞ ĐẦU 


1. ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA BẢN ĐỎ 
HỌC 
Bản đồ học là khoa học nghiên cứu toàn diện về bản đồ cùng kỹ thuật và các 
phương pháp thành lập sử dụng bản đồ. Bản đồ học được coi là khoa học về thể hiện 
và nghiên cứu sự phân bố trong không gian, mối quan hệ và sự biến đồi theo thời gian 
của các đối lượng tự nhiên và xã hội bằng các mô hình ký hiệu tượng hình, các hình 
biểu thị thực địa dưới hình thức trực quan và khái quát hoá. 


Đối tượng nhận thức của bản đồ học là không gian cụ thể của các đối tượng và hiện 
tượng của thực tế khách quan và những biến đổi của chúng theo thời gian. 


Bản đô học bao gôm nhiêu bộ môn khoa học kỹ thuật có quan hệ chặt chế với nhau 
nhưng mỗi bộ môn lại có chức năng riêng, cụ thê là: 


- Cơ sở lý thuyết của bản đô: Nghiên cứu các loại bản đồ, tính chất và các yếu tố 
của bản đồ, khả năng sử dụng các bản đồ trong thực tế, lịch sử phát triển của bản đồ 
học. 


- Toản bản đồ: Nghiên cứu các phương pháp chiếu bề mặt toán học của trái đất lên 
mặt phăng, các tính chất, các phương pháp đánh giá và lựa chọn các phép chiếu bản đồ 
và các yếu tố khác thuộc cơ sở toán học của bản đồ. 


- Thiết kế và thành lập bản đô: Đó là một trong những bộ môn quan trọng nhất của 
bản đồ học. Nó nghiên cứu và xây dựng lý thuyết tông quát hoá bản đồ, các phương 
pháp biên tập và thành lập bản đồ. 

- Trình bày bản đô: Nghiên cứu các phương pháp, phương tiện trình bày màu và 
hình vẽ của bản đồ, đồng thời nghiên cứu những vấn đề thiết kế các ký hiệu quy ước. 

- In bản đô: Nghiên cứu các phương pháp chế bản in và in bản đô. 

- Sứ dựng bản đồ: Đó là một bộ phận của bản đồ học trong đó nghiên cứu những 
phương hướng và phương pháp sử dụng các bản đồ, đánh giá độ tin cậy và độ chính 
xác của các kết quả thu nhận được lừ bản đồ. 

- Bản đô số. Nghiên cứu phương pháp và công nghệ thành lập bản đồ số với sự trợ 
giúp của công nghệ tin học. 

- Kinh tế và tô chức sản xuất bản đồ: Nghiên cứu các mặt kinh tế và các biện pháp 
tổ chức hợp lý hoá sản xuất bản đô. 

Bản đồ học có liên quan chặt chế với nhiều môn khoa học khác đặc biệt là với môn 
Trắc địa phố thông, Trắc địa cao cấp, Trắc địa địa hình, Thiên văn học....Những mối 
quan hệ đó có tính chất hai chiều. Bản đồ học dùng các kết quả nghiên cứu của các 


môn khoa học đó đề biên soạn nội dung bản đồ hoặc làm cơ sở toán học đề thiết kế nội 
dung. Các môn khoa học khác dùng bản đỗ và các phương pháp sử dụng bản đồ để 
giải quyết những vấn đề thực tế của mình. 


Trắc địa cao câp, Thiên văn học và Trọng lực học cung câp cho bản đô những sô 
liệu vê hình dạng, kích thước trái đât, tọa độ các điêm của lưới không chê đo đạc. 


Trắc địa địa hình và Trắc địa ảnh bằng các phương pháp đo vẽ khác nhau, cung cấp 
cho bản đồ học những tài liệu bản đồ đầu tiên để nghiên cứu bề mặt trái đất và là tài 
liệu gốc để xây dựng các loại bản đồ khác. 

Địa lý học nghiên cứu bản chất của các hiện tượng tự nhiên, kinh tế xã hội, nguồn 
gốc của chúng, những mối quan hệ tương quan và sự phân bố của chúng trên mặt đất. 
Đó chính là cơ sở để phản ánh đúng đắn các đối tượng và các hiện tượng trên bản đồ. 


Ngoài ra, bản đô học còn có môi liên hệ với nhiêu môn khoa học khác như địa 
chât, thô nhưỡng, lịch sử,.v.v... 


2. SƠ LƯỢC VÉ LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN CỦA BẢN ĐỎ HỌC 
2.1. Trên thế giới 


2.1.1. Giai đoạn sơ khai của bản đô học 


Bản đồ học là một ngành khoa học đã có từ lâu đời, có những bằng chứng nói lên 
rằng ngành bản đỗ có cách đây hàng trăm năm trước công nguyên. Các nhà khoa học 
nghiên cứu lịch sử phát triển của ngành bản đồ dựa trên các bản vẽ cổ, các sách vở 
viết về địa lý trái đất và dựa theo các sản phẩm hiện nay của ngành bản đồ. Các cuộc 
hành trình để thám hiểm, buôn bán, truyền đạo...của người cô xưa của Trung Quốc, ấn 
Độ, Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha... cũng đã góp phần và là cơ sở ban đầu cho khoa học 
địa lý bản đồ phát triển, vì họ đã ghi lại, vẽ lại những cuộc hành trình đó. Tất nhiên 
các số liệu, bản vẽ trên có độ chính xác không cao, khoảng cách được ước lượng qua 
thời gian, các yêu tố đưa lên bản vẽ chủ yếu là ước lượng bằng mắt. Những chuyền đi 
đó đã giúp con người mở rộng tầm nhận thức, họ hiểu biết về thế giới ngày càng đầy 
đủ hơn, những kiến thức về địa lý và bản đồ ngày càng phong phú hơn. 


Ngay từ thời kỳ nguyên thuỷ, con người tuy chưa có chữ viết nhưng họ đã biết vẽ 
trên vách các hang động những hình mô tả những hoạt động, nơi ở, đời sống, v.v... của 
họ Những hình vẽ đó không có lời giải thích nhưng rất có ích đối với họ, đã giúp họ 
dễ dàng hơn trong cuộc sống. Đó chính là những "bản đồ" đầu tiên của người xưa. 

Nhiều dân tộc ở châu Phi, Bắc và Nam Mỹ đã dùng những chiếc đũa, những mẫu 
đá silíc xương voi Ma mút để vẽ hình lên trên mặt đất, trên những tảng đá phăng 
những hình vẽ cần ghi nhớ trong đời sống. 


Người Exkimô sống ở ven Bắc cực đã đục thân cây dưới dạng hình nổi. Những 
người Tahiti sống ở giữa Thái Bình Dương đã dùng vỏ sò huyết, vỏ ốc, hến xếp thành 


hình khu vực cư trú của mình, v.v... 

Những vật liệu của người cô dùng để vẽ không bền vững cho nên hầu hết các bản 
vẽ bị mất đi theo thời gian. Sau này ngành khảo cổ học, qua khai quật, đã tìm thấy một 
số cô vật mà trên đó còn di tích những bản đồ đầu tiên của loài người. 

Gần đây khi khai quật một ngôi mộ cô ở thành Maikốp, người ta đã tìm thấy chiếc 
bình bằng bạc. Mặc dù nó đã nằm ở dưới đất 5.000 năm nhưng trên bình hình vẽ biểu 
thị con sông chảy từ núi Capcadơ còn rất rõ. 

Một bản vẽ cổ trên tắm đất sét vào khoảng năm 2500 TCN được tìm thấy ở 
Babilon. Trên đó thê hiện các đường sông chảy ra bể, các khu dân cư là các vòng tròn 
cạnh sông, kèm chữ ghi chú dạng hình nêm (hình I1. 


Hình 1. Bản vẽ cổ tìm được ở Babilon (năm 2500 TCN) 


Bản đồ cô mỏ vàng ở Ai Cập (năm 1400 TCN) được vẽ trên 'tắm vỏ cây Papius. 
Quanh bản đồ là các dãy núi, ở chân dãy núi phía Nam bản đồ là hình vẽ ký hiệu 
các công trình xây dựng (hình tứ giác), đường giao thông là các vệt trắng. 

Bản vẽ phản ánh vùng khai thác vàng ở AI Cập khai quật được đã cách đây 3395 
năm. Trên bản vẽ người xưa thể hiện những núi quặng, bề chứa nước rửa quặng, nhà ở 
của người khai thác, kho giữ kim loại (hình 2). 


Hình 2: Bản đồ cổ mỏ vàng Ai cập 


Tất cả những băng chứng trên đây chứng tỏ con người ở thời kỳ nguyên thủy đã 
sớm có kiến thức về bản đồ học. 


Những bản vẽ trong thời kỳ sơ khai của bản đồ chỉ còn chưa đến 10 bản. Số lượng 
đó không phải là nhiều nhưng đó là những tài liệu vô giá cho công tác nghiên cứu về 
khoa học bản đà. 

2.1.2. Những công trình về bản đô học đầu tiên của các nhà bác học cỗ 


Các nhà bác học cổ đại như Arixtoten (284 - 222 TCN), Dikear (326 - 266 TCN), 
Eratoxphen đều quan niệm rằng trái đất có hình dạng "hoàn hảo", nghĩa là trái đất 
hình cầu và chuyển động theo đường tròn. 


Sau khi nhận thức được trái đất có dạng hình cầu, lần đầu tiên trong lịch sử loài 
người, vào năm 220 TCN, khi quan sát vị trí mặt trời ở các thành phố khác nhau của 
Ai Cập Eratoxphen đã xác định kích thước trái đất với độ chính xác lạ thường: chu vi 
hình cầu trái đất là 39.816 khi, sai số khoảng 200 tim so với các kết quả đo tính hiện 
đại (chu vi trái đất hiện nay tính theo hệ tọa độ UTM, với bán kính gần bằng 6371km, 
là 40.030km). Eratoxphen cũng chính là người đầu tiên đưa ra tưới tọa độ thắng góc 
trong phép chiếu đồng khoảng cách.. ông đã đặt tên cho khoa học về các nước và bản 
đồ là môn "Địa lý học”. 

Nhà địa lý học thời cô nổi tiếng Xtrabôn (63TCN - 21SCN) đã khẳng định vai trò 
của bản đồ học. Trong 17 cuốn sách viết về môn Địa lý học, Xtrabôn đã nêu lên việc 
sản xuất bản đồ và quả cầu. ông xây dựng phép chiếu hình trụ đồng khoảng cách và 
đưa ra lất chi tiết phương pháp vẽ bản đồ, trong đó có biên, vịnh, eo đất, bán đảo, mũi 
đất, sông, núi, thành phố V.... 


Ptôlême là nhà bản đồ học và cũng là một trong những nhà thiên văn học Ai Cập 
nổi tiếng nhất thời cô. Ptôlême biết tất cả các công trình của Eratoxphen và Xtrabôn. 
ông đã nhìn thấy mục đích chủ yếu của bản đồ học là vẽ bản đồ bề mặt trái đất và vũ 
trụ. Trong các tác phẩm của mình, Ptôlême tiếp tục phát triển tư tưởng của tất cả các 
bậc tiền bối và tiên đoán con đường phát triển chủ yếu của khoa học bản đồ hàng 
trăm năm sau. ông hiểu rằng, bề mặt hình cầu không thê thể hiện trên mặt phăng mà 


không có sai số, do đó, ông nêu ra các phương pháp xây dựng 5 lưới chiếu bản đồ còn 
lưu truyền cho đến ngảy nay. 


Ptôlême viết khá nhiều sách. Trong các sách đó có sách hướng dẫn môn bản đồ rất 
chỉ tiết. Nó gồm 8 tập “Địa lý học”. Trong đó ông không chỉ mô tả việc sản xuất bản 
đồ và cách thể hiện bản đồ mà còn thống kê gần 8.000 tên gọi các đối tượng khác 
nhau như thành phố, núi, sông, vịnh... Các phương pháp này hiện nay vẫn được sử 
dụng trong khoa học bản đồ. 


Những tác phẩm của ông có trong số 700.000 bản thảo ở thư viện Alêchxăngdri. 
Trải qua các cuộc xung đột chiến tranh liên tiếp, những bản thảo đó đã bị phá huỷ hết. 


Vào thế kỷ I— II TƠN đế quốc La Mã đã mạnh dân và sau khi chinh phục hầu hết 
thế giới cô đại, đất đai La Mã được mở rộng, việc đi lại là nhu cầu cần thiết. Do đó, 
mạng lưới đường sá được mở ra khắp nơi, bản đồ hệ thống giao thông của đề quốc cổ 
đại La Mã ra đời. Bản đồ có chiều dài 6,82 mét; rộng 0,33 mét biểu hiện chỉ tiết hệ 
thống đường sá, khoảng cách mỗi đoạn được viết dưới các địa điểm, chỗ gấp khúc 
biểu hiện trạm dừng chân. Trên bản đỗ không dùng lưới chiếu bản đồ, không có kinh 
vĩ tuyến, nhưng nó giúp cho việc đi lại thuận tiện. Nếu bỏ qua các sai sót thì bản đồ 
đó được col là “Đải kỷ niệm ” nỗi tiếng của bản đồ học thời cô. 

Trong nhiều thế kỷ, các triều đại của Trung Quốc đã đóng đô ở Xi An, một thành 
phố cô năm trên phụ lưu của sông Hoàng Hà. Nhiều thợ nề giỏi, thợ thủ công tỉnh xảo 
đã được tập trung đến đây. Các nhà điêu khắc, hoạ sĩ, nghệ nhân đã tạo nên những 
bức tượng, vẽ trên các bức tường cô và các bức thêu tuyệt đẹp. Nhiều công trình của 
họ còn được lưu lại trên các tảng đá phăng, trên các đá lát. Chính nơi đây đã tìm thấy 
các bản đồ cổ của các nhà khoa học cổ đại Trung Quốc, trong đó có nhiều các bình đồ 
địa phương vẽ cách đây 5.000 năm. Từ thời cỗ xưa các nhà bác học của Trung Quốc 
đã biết dùng cọc để đo giờ, dùng thước có gắn ống thủy và quả đội để đo, vẽ bình đô. 

Nhà bản đồ cổ Bùi Tú (234- 171 TCN) đã dựa vào tài liệu của các nhà bản đồ đời 
Hán thành lập bản đồ lãnh thô Trung Quốc. Ông đã nghiên cứu bản đồ và đã đề ra 6 
nguyên tắc về đo vẽ bản đồ. Cho đến nay những nguyên tắc trên vẫn còn giá trị thực 
tiễn, nhất là khi vẽ bản đồ phạm vi nhỏ trên mặt đất. 

Vào thế kỷ thứ II ở Trung Quốc đã có cơ quan chuyên môn đo đạc quốc gia 
chuyên đo đạc thành lập bản đồ. Những nhân viên trong cơ quan là những nhà đạc 
điền và những nhà thiên văn. Năm 105, Trung Quốc đã sản xuất được giấy vẽ bản đồ. 

Một bản đồ tý lệ 10 ly (1 ly bằng 576 mét) được tìm thấy ở gần Xi An có ghi năm 
1137, trên đó có giải thích dựa vào tải liệu ở thế ký thứ III và IV. Thoạt nhìn đã thấy 
bản đồ biểu hiện các con sông và bờ biển còn đúng với thực tế. 

2.1.3. Thời kỳ đình trệ của bản đô học 


Đến thế kỷ V một thời kỳ mới - thời kỳ thống trị của tôn giáo bắt đầu. Thời kỳ này 


khoa học bị bài xích và các nhà bác học cô bị đàn áp. Những công tình khoa học bị 
phá huỷ, trong đó có cả những công trình của bản đồ học. Khoa học bản đồ cũng vì 
thế mà bị đình trệ. 


2.1.4. Thời kỳ của những phát kiên địa lý vĩ đại 


Thời gian trôi qua, sản xuất ngày càng phát triển, nhu cầu trao đổi hàng hoá giữa 
các dân tộc trở nên cấp bách. Thế kỷ thứ VIII, người Trung Quốc đã phát minh ra địa 
bàn dùng để tìm phương hướng và đo vẽ bản đồ. Sau đó một thời gian ngắn người ta 
đã sản xuất hàng loạt những bản đồ, địa bàn để phục vụ cho giao thông trên biển. 


Những kiến thức về địa lý và bản đồ đã được tích luỹ trước đây nay được bô sung 
thêm các kiến thức về địa bản đã giúp cho con người tiễn hành các cuộc thám hiểm 
dài ngày và đã phát hiện ra nhiều tài liệu quý báu về các vùng đất xa xôi, về các lục 
địa mà con người chưa hề đặt chân tới. 

- 1492 - 1504 Cristôp Cô lông đã phát hiện ra châu Mỹ. 


- 1497 - 1499 Vaxcôđê Ga ma phát hiện ra các chi tiết quan trọng ở bờ biển 
phía Nam châu Phi. 


- 1519- 1522 Majenlăng đi vòng quanh thế giới phát hiện ra nhiều vùng đất mới 
và tăng thêm hiểu biết về các châu lục. 


Trong thế kỷ XV, ở Ý đã xây dựng được bản đồ châu Phi, trên đó có những ký 
hiệu quy ước. Lần đầu tiên con người dùng ký hiệu quy ước thay cho hình dạng các 
đối tượng công kênh trên bản đồ trước đây. 


Cũng trong thế kỷ XV, năm 1456 nghề in ra đời đã thúc đây mạnh mẽ việc sản 
xuất bản đồ hàng loạt. 


Những phát kiến địa lý vĩ đại của thế kỷ XV, XVI đã bố sung những tài liệu quan 
trọng cho khoa học địa lý và bản đồ, tạo tiền đề cho những bản đồ thế giới mới ra đời 
đầy đủ hơn, chính xác hơn trong những thế kỷ sau. 


2.1.5. Thời kỳ phát triển rực rỡ của bản đô học 


Mecato (Hà Lan) là nhà bản đồ học vĩ đại của thế kỷ XVIL ông nổi tiếng bằng các 
tác phẩm: bản đồ châu âu, chữa chỗ sai trên bản đồ của Ptôlême, bản đồ hàng hải thế 
giới và tuyên tập bản đồ với tên đề "AtláI". Trên các bản đồ của ông, các đối tượng địa 
lý đã được biểu hiện dựa trên cơ sở toán học, các ký hiệu tượng hình thay cho các 
hình vẽ cồng kênh, hệ thống chữ viết đã được cải tiễn, ông đưa kiêu chữ ¡n nghiêng 
vào bản đồ thay thế cho kiểu gôtích. Ông đã xây dựng chiếu đồ để chuyên mạng lưới 
kinh, vĩ tuyến từ mặt đất lên mặt phẳng của bản đồ. Chiếu đồ Mecato đến nay vẫn 
dùng để vẽ bản đồ thế giới. Mecato được coi như người sáng lập ra bản đồ học hiện 
đại. 


Từ thế kỷ thứ XVII trở đi nhiều Viện Hàn lâm khoa học ở các nước lần lượt ra đời: 


1666 - Pháp (Phù), 1700 - Đức (Berlin) 1724 - Nga (Pectecbua) v.v... 


Viện Hàn lâm khoa học Pháp đã tô chức đo đạc ở một số nơi trên trái đất và chứng 
minh kết luận của Nhuận là trái đất có độ đẹt ở phía hai cực. Các nhà toán học Pháp 
như Đơ Iixlơ Cassini, Bon... đã đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng toán học trong khoa 
học bản đỗ 


Điểm nỗi bật trong thời kỳ này là hệ thống tam giác Nhà nước được xây dựng làm 
CƠ SỞ khống chế tọa độ mặt bằng và độ cao thống nhất. 


Cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIV, do nhu cầu phòng thủ đất nước, các quốc gia đã 
thành lập các cơ quan đo đạc bản đồ quân sự. Nhiều nước đã xuất bản bản đồ địa hình 
quân sự tỷ lệ lớn. Bản đồ địa lý chung cũng đã ra đời. 


Bên cạnh tô chức đo đạc mặt đất với quy mô ngày càng lớn, các quốc gia đã chú 
trọng xây dựng các cơ sở đảo tạo chính quy và thành lập cơ quan nghiên cứu trắc địa - 
bản đồ, chuyên nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học bản đồ, 
nghiên cứu ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của các ngành 
khoa học khác vào khoa học bản đô. Các bản đồ chuyên đề được chú trọng nghiên cứu 
thành lập. Cuối thế kỷ XIX và sang thế kỷ XX, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ 
bão. Các ngành đo đạc trên không và đo đạc mặt đất được trang bị máy móc đo đạc 
hiện đại làm tăng tốc độ đo đạc bản đồ lên rất nhanh, đem lại hiệu quả và đạt độ chính 
xác cao. 

Công nghệ in đã ra đời từ nhiều thế kỷ trước, đến nay phát triển ở trình độ cao, in 
ốp xét nhiều màu, nét khắc bản đô gốc trên nền trong, máy chụp chữ, máy kẻ chữ trên 
bản đồ, kỹ thuật làm các bản sao lại, kỹ thuật tính toán, tự động hoá, mô hình toán 
học, công nghệ thiết kế, biên tập và sản xuất bản đồ, thành lập bản đồ nhờ sự trợ g1Úúp 
của máy vi tính... được sử dụng rộng rãi trong các nước. Do đó các sản phẩm bản đồ 
và nhát xuất bản nhanh chóng, đa dạng và vô cùng phong phú. 

2.2. Sơ lược sự phát triển khoa học bản đồ ở Việt Nam 

Cùng với sự phát triển nền văn minh nhân loại, nước ta cũng có bề dày lịch sử phát 
triển khoa học bản đồ, song rất tiếc là cho đến nay những tác phẩm bản đồ lưu giữ 
không có nhiều. 

- Năm 43 sau công nguyên ông cha ta đã tiễn hành dựng các mốc đọc biên giới. 

- Năm 724 tiễn hành đo vẽ bản đồ để đắp cao hệ thống đê phòng thủ thành Đại La. 

- Khoảng năm 1280 nước ta dùng đơn vị đo là thước (Ï thước khoảng 0,333 mét). 

Đặc biệt trong số những tác phẩm bản đồ còn giữ lại phải kê đến tập bản đồ Hồng 
Đức thời Lê Thánh Tông (1460-1497) (hình 3). 

- Thế kỷ XVIII nhà bác học Lê Quý Đôn viết bộ sách "Kho hiểu biết" gồm 9 tập, 
ông đã dành một tập viết về bản đồ. Về mặt lý thuyết tuy còn đơn giản và chưa đầy đủ, 


song đó là một mốc quan trọng đánh dấu quá trình phát triển bản đồ học ở Việt Nam. 

- Năm 1650 nhà truyền giáo Alêchxanđorôt vẽ bản đồ vương quốc An Nam có các 
tỉnh Bắc Kỳ và Nam Kỳ để chuẩn bị cho công việc xâm lược nước ta. 

Đến đầu thế kỷ XIX thực dân Pháp đã bắt đầu công việc đo vẽ bản đồ. 

- Năm I818 vẽ bản đồ hàng hải Nam Kỳ. Vào năm 1872 - 1873 vẽ và ¡in 20 mảnh 
bản đồ Nam Kỳ 

- Năm 1874 - 1875 lập lưới tam giác đặc ở Bắc Bộ. 

- Năm 1881 bản đồ toàn Đông Dương của Đơ Ranh đã được xuất bản, trên đó các 
địa danh đã được Pháp hoá. 


-~—~ 
gi nàn 
làn 


t, 
K XS gác 
.- 


.—.. : n 
00002100. 0 0 cọ) 
v g -.ể” _.. 
“ : nộ 
“xi 
. Mr] - tuc Ki 
í 2 


Hình 3. Đại Nam thống nhất toàn đô 


(Quốc sử quán triêu Nguyễn thể kỷ XIX ấn hành giới thiểu cả chủ quyền ở hai quân 
đảo Hoàng Sa và Trưởng Sq) 


Sau khi hoàn thành việc chiếm Đông Dương, chính quyên thực dân Pháp đã lập 
"Văn phòng đo đạc Ban tham mưu quân đội viễn chính Đông Dương" đặt tại Hà Nội, 
nhằm mục đích tiến hành khảo sát ngoài trời trên toàn lãnh thổ Đông Dương để xây 
dựng bản đồ, giới thiệu chủ quyền của Pháp ở Đông Dương, cai trị dân ta và khai thác 
tài nguyên thiên nhiên của nước ta. 


Đầu thế kỷ XX, hệ thống khoá tam giác - cơ sở khống chế đo vẽ chỉ tiết lãnh thô 
trên toàn cối Đông Dương đã được xây dựng làm cơ sở để đo vẽ các loại bản đồ ở các 
tỷ lệ: 

- 1: 100 000 cho toản lãnh thổ Đông Dương. 

- 1: 25.000 cho vùng đồng bằng. 

- 1: 10000 và 1:5.000 cho các thành phó và thị xã. 
- 1: 4.000 cho hệ thống bản đồ địa chính. 


Cách mạng Tháng 8 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, phòng 
Bản đồ thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (nay là Cục Bản đối 
được thành lập. 


Đến giữa thế kỷ XX - năm 1954, đế quốc Mỹ thay chân Pháp vào chiếm đóng 
miền Nam nước ta, chúng lập cơ quan bản đồ quốc gia. Từ đó đến năm 1975, Mỹ đã 
đo đạc mặt đất, đo đạc trên không và phối hợp cả hai ngành này đo vẽ bản đồ toàn 
lãnh thô Việt Nam và Đông Dương. 


Ngày 14 — 12 — 1959 Cục Đo đạc và Bản đồ Phủ Thủ tướng (nay là Cục Đo đạc 
và Bản đồ Nhà nước) được thành lập. 


Điều đặc biệt quan trọng là từ năm 1960 trở đi lần lượt các trường: Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Tổng hợp, v.v... 
và các trường trung cấp đo đạc bản đồ ở nước ta bắt đầu đào tạo cán bộ nghiên cứu 
và cán bộ đo vẽ bản đồ. Cục đo đạc và Bản đồ Nhà nước đã xây dựng mạng lưới 
khống chế mới.ở miền Bắc nước ta. Đến cuối năm 1994, đã hoàn thành đo đạc và 
bình sai mạng lưới trắc địa cơ sở trong cả nước. 


Ngày 22-2-1994, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 12/CP thành lập Tông cục 
Địa chính trên cơ sở hợp nhất và tô chức lại Tổng cục Quản lý ruộng đất và Cục Đo 
đạc và Bản đồ Nhà nước. Tổng cục Địa chính có chức năng Quản lý Nhà nước về đất 
đai và đo đạc bản đồ trên phạm vi cả nước. 


3. VAI TRÒ CỦA BẢN ĐỎ TRONG THỰC TIẾN VÀ KHOA HỌC 

Các bản đồ cho ta bao quát đồng thời những phạm vi bất kỳ của bề mặt trái đất, từ 
một khu vực không lớn đến một quốc gia, một châu lục và toàn bộ trái đất. Bản đồ 
tạo ra hình ảnh nhìn thấy được của hình dạng, kích thước và vị trí tương quan của các 
đối tượng. Từ bản đồ ta có thê xác định được các đại lượng như: Toạ độ, độ dài, thê 
tích, diện tích,...của các đối tượng. Bản đồ còn chứa đựng rất nhiều thông tin về chất 
lượng, SỐ lượng, cầu trúc của các đối tượng vả mối liên hệ tồn tại giữa chúng. Chính 
do vậy mà bản đồ có vai trò cực kỳ to lớn trong khoa học và thực tiễn. 


3.1. Ý nghĩa của bản đồ trong thực tiễn 


Bản đồ là mô hình không gian cho chúng ta biết hình dáng, độ lớn, vị trí tương hỗ 


của các đối tượng trong không gian (tọa độ, độ dài, diện tích, thể tích, độ cao, độ 
sâu...). Bản đồ mang nhiều thông tin đặc trưng vỀ SỐ lượng, chất lượng, cầu trúc và sự 
phân bố của các đối tượng, hiện tượng. 


Chính vì vậy trong thực tế bản đồ có ý nghĩa đóng vai trò cực kỳ to lớn. 
+ Bản đồ là người dẫn đường trên bộ, trên biển và trên không. 
+ Bản đồ là tài liệu không thể thiếu trong quân sự (cung cấp các thông tin về địa 
hình để vạch ra kế hoạch tác chiến). 
+ Trong công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải..bản đồ dùng để khảo sát, 
thiết kế, nhất là các bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. 


+ Trong nông nghiệp, bản đồ dùng để quy hoạch, quản lý đất đai, phân vùng quy 
hoạch đất, xây dựng thủy lợi. 


+ Trong giáo dục đào tạo: bản đô là giáo cụ trực quan, là cuôn "sách giáo khoa" 
thứ hai trong công tác giảng dạy và học tập các môn địa lý và lịch sử. Bản đô còn là 
công cụ đê tuyên truyên, quảng cáo nâng cao trình độ văn hoá chung của nhân dân. 


+ Trong kinh tế - xã hội: Bản đồ là phương tiện không thê thiếu trong ngành Du 
lịch. Bản đồ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc quy hoạch định hướng phát triển kinh 
tế cho mỗi quốc gia, mỗi ngành kinh tế xã hội. Bản đồ là tài liệu pháp lý quan trọng 
trong công tác quản lý Nhà nước nói chung và trong ngành Địa chính nói riêng. 

3.2. Ý nghĩa của bản đồ trong khoa học 

Mọi công tác nghiên cứu địa lý và nghiên cứu các khoa học về trái đất được bắt 
đầu từ bản đồ và kết thúc cũng bằng bản đồ. Các kết quả nghiên cứu được thẻ hiện lên 
bản đồ được chính xác hoá trên bản đồ. Bằng các bản đồ có thê tìm ra các quy luật 
phát triển và sự phân bố không gian của các đối tượng, các hiện tượng được thể hiện 
trên bản đồ Do đó: 

+ Bản đồ là công cụ để nghiên cứu khoa học trong nhiều ngành kinh tế quốc 
dân. 


+ Bản đô là nguôn cung câp thông tin cân thiệt và chính xác. 


+ Bản đồ cho ta cái nhìn tổng quan như nhìn mô hình không gian khách quan 
thực tế. 


Ngày nay và trong tương lai bản đồ vẫn đóng vai trò quan trọng để giải quyết 
những nhiệm vụ cụ thể của loài người. Nó vượt ra khỏi khuôn khổ của từng quốc gia, 
từng lãnh thổ. 


Đó là việc sử dụng và thành lập hệ thống Thông tin địa lý (GIS) đề bố trí lực lượng 
sản xuất khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, dân số và phát 
triển. Sự phát triển của thế giới trong mọi lĩnh vực đòi hỏi một khối lượng sản phẩm 
bản đồ lớn (về số lượng và chủng loại). Vẫn đề đặt ra cho ngành bản đồ không chỉ về 


số lượng bản đồ mà còn là thời gian thành lập nhanh nhất, khả năng sử dụng, truy cập 
các thông tin bản đồ nhanh chóng, chính xác, dễ dàng. Để giải quyết vấn đề đó, xu 
hướng hiện nay trên thế giới cũng như ở nước ta là ứng dụng công nghệ mới vào sản 
xuất, lưu trữ bản đồ. Bản đồ địa hình là loại bản đồ được sử dụng rộng rãi trong nhiều 
ngành kinh tế quốc dân, trong khoa học và quốc phòng. 


Ngày nay và trong tương lai, để giải quyết những vấn đề trọng tâm của loài người 
vượt ra ngoài khuôn khổ của từng quốc gia. Bồ trí hợp lý lực lượng sản xuất, sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái thì vai trò của bản đỗ càng 
to lớn hơn. 


Chương I 
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BẢN ĐỎ HỌC 
1.1 KHÁI NIỆM 


Bản đồ là hình vẽ biểu thị bề mặt trái đất, các thiên thê hoặc khoảng không vũ trụ 
trên mặt phẳng theo những quy tắc toán học xác định, được thu nhỏ theo quy ước và 
khái quát hoá để phản ánh sự phân bồ, trạng thái và những mối liên hệ của các đối 
tượng, hiện tượng tự nhiên, xã hội được chọn lọc và thê hiện bằng hệ thống ký hiệu và 
mau sắc. 


Có thê coi bản đồ là mô hình ký hiệu tượng hình nhằm tái tạo thực tại (đúng hơn là 
một phần nào đó của thực tại). Bản đồ dùng phản ánh trực quan những tri thức đã tích 
luỹ được cũng như nhận biết những tri thức mới. 


(Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, tập L NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1995) 
12. TÍNH CHÁT CỦA BẢN ĐỎ 
1 2.1. Tính trực quan 


Tính trực quan của bản đồ được biểu hiện ở chỗ bản đồ cho ta khả năng bao quát 
và tiếp thu nhanh chóng các yếu tố chủ yêu và quan trọng nhất của nội dung bản đồ. 
Một trong những tính chất ưu việt của bản đồ là khả năng bao quát, biến cái không 
nhìn thấy thành cái nhìn thấy được. Bản đồ tạo ra mô hình trực quan của lãnh thổ, nó 
phản ánh các hình thức về các đối tượng hoặc các hiện tượng được biểu thị. Qua bản 
đồ người sử dụng có thể tìm ra được những quy luật của sự phân bố các đối tượng và 
hiện tượng trên bề mặt trái đất. 


1.2.2. Tính đo được 


Đây là một tính chất quan trọng của bản đồ, tính chất này có liên quan chặt chẽ với 
cơ sở toán học của bản đồ. Căn cứ vào tỷ lệ và phép chiếu của bản đồ, căn cứ vào các 
thang bậc của các ký hiệu quy ước... người sử dụng bản đồ có khả năng xác định được 
rất nhiều trị số khác nhau như: Toạ độ, biên độ, độ dài, khoảng cách, diện tích, thể 
tích, phương hướng và các trị số khác. 


Chính do tính chất này mà bản đỗ được dùng làm cơ sở để xây dựng các mô hình 
toán học của các hiện tượng địa lý và để giải quyết những vấn đề khoa học và thực 
tiễn sản xuất. 

Tính chất đo được của bản đồ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông, 
xây dựng, quy hoạch, quản lý đất đai, v.v.. 

1.2.3. Tính thông tin của bản đồ 


Đó là khả năng lưu trữ, truyền đạt cho người đọc những tin tức khác nhau về các 
đối tượng và các hiện tượng. Từ những thông tin hiện trạng cho ta những ý tưởng, 


phát hiện mới cho tương lai. 


Ví dụ bản đồ hệ thông giao thông cho người đọc những thông tin về hiện trạng hệ 
thống đường xá, từ đó người ta có thể định hướng sử dụng, cải tạo hay huỷ bỏ, v.v... 


1.3. PHÂN LOẠI BẢN ĐỎ 

Để tiện lợi trong việc nghiên cứu, sử dụng và bảo quản bản đồ, cần thiết phải phân 
loại chúng. Có nhiều cách phân loại khác nhau, dưới đây là những cách thông thường 
và quan trọng: 


Bản đồ có thể phân nhóm theo nội dung, theo mục đích sử dụng, theo lãnh thổ, 
theo phương thức sử dụng, theo tỷ lệ... 


1.3.1. Phân loại theo các đối tượng thể hiện 
Theo các đối tượng thể hiện thì các bản đồ được chia thành 2 nhóm: 
+ Nhóm bản đô địa ]ÿ: biểu thị bề mặt trái đất về mặt lãnh thổ, điều kiện tự 
nhiên, kinh tế - xã hội. 
+ Nhóm bản đồ thiên văn: bao gồm các bản đồ bầu trời, sao, các bản đồ thiên 
thể và các bản đồ hành tỉnh. 


1.3.2. Phân loại theo nội dung 
Theo nội dung bản đồ được chia thành 2 nhóm: 


- Nhóm bản đồ địa lý chung: Bản đồ biểu thị toàn bộ các yếu tô cơ bản của lãnh thô 
(thủy văn, dáng đất, các đường ranh giới, dân cư, giao thông, một số đối tượng kinh tế 
công nông nghiệp và văn hoá). Mức độ tỷ mỷ khi biểu thị nội dung phụ thuộc vào tỷ lệ 
và mục đích của bản đồ. Các bản đồ địa hình chính là các bản đồ địa lý chung tỷ lệ 
lớn. 

- Nhóm bản đồ chuyên để: Bản đồ phản ánh về từng hiện tượng, đối tượng tự 
nhiên, xã hội cũng như các tô hợp và thê tổng hợp của chúng. Bản đồ chuyên đề phân 
nhóm theo các chủ đề như: địa chất, địa mạo, khí hậu, cảnh quan, dân cư, kinh 
tế... Trong thực tiễn và trong các tài liệu khoa học, kỹ thuật còn dùng thuật ngữ bản đồ 
chuyên môn để chỉ bản đồ chuyên đề mặc dù thuật ngữ đó chỉ dùng cho các bản đồ có 
mục đích và lính chất chuyên dụng như bản đồ hàng hải, bản đồ bay... 


Nội dung của bản đồ chuyên đề có thê là những yếu tố nào đó trong số các yếu tố 
nội dung của bản đô địa lý chung, cũng có thể là những đối tượng, hiện tượng không 
được thê hiện trên bản đồ địa lý chung ví dụ như: Cấu trúc địa chất, lượng mưa, nhiệt 
độ khí hậu. mật độ dân số... 

Ví dụ: bản đồ thổ nhưỡng phản ánh sự phân bố và cấu trúc lớp phủ thô nhưỡng 
theo các đặc trưng nguồn gốc hình thành, thành phần cơ giới và nham thạch tạo thành 
thô nhưỡng. 


Bản đồ nông lâm nghiệp: phản ánh tình hình phân bố nông lâm nghiệp theo những 
nội dung khác nhau. 


Bản đồ quy hoạch thủy lợi: phản ánh một vùng lãnh thô thể hiện về các mặt địa lý, 
địa giới hệ thống phân vùng thủy lợi với độ cao mặt đất khác nhau, trên đó bồ trí các 
công trình thủy lợi... 


1.3.3. Phân loại theo tỷ lệ 


Theo tỷ lệ thì các bản đồ được chia ra: tỷ lệ lớn, tỷ lệ trung bình, tỷ lệ nhỏ. Thực ra 
ranh giới của các nhóm này không được cố định. Riêng đối với bản đồ địa lý chung thì 
ranh giới phân chia được cô định như sau: 


- Bản đồ tý lệ lớn: >1 125.000. 
- Bản đồ tỷ lệ trung bình: 1/50.000 - 1/500.000. 
- Bản đồ tỷ lệ nhỏ: < 1/1.000.000 

1.3.4. Phân loại theo mục đích sử dụng 


Theo mục đích sử dụng thì cho đến nay các bản đồ chưa có sự phân loại chặt chế, 
bởi vì đại đa số các bản đồ được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích rất khác nhau. 
Đáng chú ý nhất trong sự phân loại theo dấu hiệu này là phân chia thành 2 nhóm: Các 
bản đồ được sử dụng cho nhiều mục đích và các bản đỗ chuyên môn. Các bản đồ 
nhiều mục đích thường đáp ứng cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau để giải quyết 
những nhiệm vụ có ý nghĩa kinh tế quốc dân và quốc phòng, để nghiên cứu lãnh thổ, 
đề thu nhận những tư liệu tra cứu. Các bản đồ chuyên môn là các bản đỗ được dùng để 
giải quyết những nhiệm vụ nhất định, ví như bản đồ giáo khoa, bản đồ hàng hải, hàng 
không.... 


1.3.5. Phân loại theo lãnh thổ 


Theo lãnh thô thì các bản đô được phân ra: Bản đô thê giới, bản đô bán câu, bản đô 
châu lục, bản đô các nước, bản đô vùng..... 


1.4. CÁC YÊU TÔ CỦA BẢN ĐỎ 
Đề thành lập và sử dụng các bản đồ, không những phải hiểu rõ những đặc điểm và 
tính chất của nó mà còn phải phân biệt các yếu tô hợp thành, hiểu rõ ý nghĩa, giá trị, 
tác dụng của từng yếu tố và mối liên hệ giữa chúng. 
Mỗi bản đồ đều bao gồm 3 nhóm yếu tô để thê hiện đó là: yếu tô nội dung, cơ sở 
toán học, các yếu tố hỗ trợ và bô sung. 
1.4.1. Các yếu tố nội dung bản đồ 
Sự thê hiện nội dung bản đồ là bộ phận chủ yếu của bản đô, bao gồm các thông tin 
về các đối tượng và các hiện tượng được biểu thị trên bản đồ: Sự phân bố, các tính 
chất, những mối liên hệ, sự biến đổi của chúng theo thời gian. Những thông tin đó 


chính là nội dung của bản đô. 


Ví dụ: Các yếu tố nội dung của bản đồ địa hình là: Thuỷ hệ, mạng lưới dân cư, 
dáng đất lớp phủ thực vật, hệ thống đường giao thông và thông tin, một số đối tượng 
kinh tế công nông nghiệp và văn hóa, sự phân chia ranh giới hành chính, chính trị. 


Các yếu tố nội dung của bản đồ chuyên đề thường phụ thuộc vào đề tài cụ thể của 
nó. Khi tìm hiểu sự biểu hiện bản đồ phải phân biệt nội dung chứa đựng trong đó và 
hình thức truyền đạt nội dung thông qua hệ thống ký hiệu bản đô. 


1.4.2. Các yếu tố toán học của bản đồ 


Các yếu tố cơ sở toán học của bản đồ bao gồm tỷ lệ, phép chiếu và mạng lưới tọa 
độ được dựng trong mạng lưới đó, mạng lưới khống chế trắc địa và bố cục của bản đồ. 
Tỷ lệ bản đồ là thể hiện mức độ thu nhỏ của hình ảnh bản đồ so với thực tế. Nó bao 
gồm tỷ lệ chính của bản đồ và tỷ lệ cục bộ tại mỗi điểm trên bản đồ. 


Bản chât của phép chiêu bản đô là sự phụ thuộc hàm sô giữa tọa độ điêm của bê 
mặt elipxoit trái đât và hình chiêu của nó trên mặt phăng. 


Hệ thông các đường tọa độ (kinh tuyên, vĩ tuyên) là cơ sở của mọi bản đô địa lý. 
Khi thành lập bản đô bao giờ cũng bắt đâu từ việc dựng lưới tọa độ (lưới chiêu bản 
đô). Khi sử dụng bản đô thì mạng lưới tọa độ chính là cơ sở đê tiên hành các công việc 
đo đạc khác. 

Mạng lưới các điểm khống chế trắc địa đảm bảo cho việc xác định vị trí chính xác 
của các yêu tô của bản đô so với mạng lưới tọa độ. Mạng lưới trắc địa thường được 
thể hiện trên các bản đồ địa hình. 

Ngoài ra, bô cục bản đô (bao gôm khung bản đô, sự định hướng, và bô trí lãnh thô 
của bản đồ trong khung), sự phân chia các bản đồ có kích thước lớn thành các mảnh 
và hệ thông đánh sô các bản đô cũng là các yêu tô cơ sở toán học của bản đô. 

1.4.3. Các yếu tô hỗ trợ bố sung 

Ngoài các yêu tô nội dung và các yêu tô cơ sở toán học trên bản đô còn có các yêu 
tô hỗ trợ bố sung bao gồm: bảng chú giải, thước tỷ lệ, các biểu đô... Tuỳ theo nội dung 
bản đồ mà các yêu tô hỗ trợ bồ sung được cầu tạo tương ứng. 

Tóm lại: 3 yêu tô của bản đô giông như các bộ phận của cơ thê, không thê chia cắt 
được, sự phân chia chỉ mang tính chât tương đôi, bởi vì các yêu tô này có quan hệ chặt 
chẽ với nhau, nêu thiêu l trong 3 yêu tô trên bản đô sẽ mât ý nghĩa của nó. 


1.5. TỶ LỆ BẢN ĐỎ 


1.5.1. Tỷ lệ chính 


Mỗi loại bản đồ đều có tỷ lệ chính. Tỷ lệ chính là mức độ thu nhỏ của bề mặt 
Elipxoit hoặc mặt cầu trái đất lên mặt phẳng. Tỷ lệ chính thường được ghi trên bản 


đồ. Tỷ lệ chính chỉ được đảm bảo ở tại những điểm và những đường không có biến 
dạng độ dài. Khi nghiên cứu biến dạng của phép chiếu bản đồ thì tỷ lệ chính được coi 
là 1:1. 

1.5.2. Tỷ lệ riêng 


Khi biểu thị bề mặt Elipxoit hoặc mặt cầu trái đất lên mặt phẳng theo một tỷ lệ 
nhất định sẽ xuất hiện những sai số chiếu hình. Những sai số đó có trị số khác nhau 
tuỳ thuộc phép chiếu và vị trí trên mặt cầu. Vì vậy tỷ lệ bản đồ không giống nhau ở 
các vị trí. Tỷ lệ riêng là tỷ lệ có thể lớn hơn hoặc bé hơn tỷ lệ chính, phụ thuộc vào vị 
trí và hướng trên bản đồ. 

Sự chênh lệch giữa tỷ lệ chính và tỷ lệ riêng chính là sai số của bản đồ. 

1.5.3. Tỷ lệ bản đồ 

Độ dài của đường thắng đo trên thực địa khi biểu thị lên bản đồ đều phải thu nhỏ 
lại. Mức độ thu nhỏ các hình chiếu nằm ngang của các đoạn thăng đó được gọi là tý lệ 
bản đồ. Nói một cách khác tỷ lệ bản đồ là tỷ số giữa độ dài đoạn thắng trên bản đồ và 
độ dài tương ứng ngang ở thực địa. 

Tuỳ theo mức độ thu nhỏ mà người ta chia ra các loại tỷ lệ lớn, trung bình, nhỏ. Tỷ 
lệ bản đồ được biểu thị dưới 3 dạng: tỷ lệ số, tỷ lệ giải thích, thước tỷ lệ. 

* Tỷ lệ số 

Tỷ lệ số được biểu thị bằng một phân số có tử số bằng 1 , mẫu số chỉ số lần thu 
nhỏ khoảng cách ngang ở thực địa vào bản đồ, kí hiệu là 1:M 

Vị dụ 1:1.000; 1:5.000; 1:250.000. 

* Tỷ lệ giải thích: cụ thê hoá tỷ lệ số bằng lời. 

Ví dụ: Tỷ lệ số là I:1.000 thì tỷ lệ giải thích ghi: lem trên bản đồ tương ứng 10 m 
năm ngang ở thực địa (thường ghi tắt là 1 cm tương ứng 10 m) 

* Thước fÿ lệ: thê hiện tỷ lệ bản đồ bằng thước. Có 2 loại: thước tỷ lệ thắng và 
thước ty lệ xiên. 

Thước tỷ lệ thăng : (hình 1.1 ) 

+ Cấu tạo: Thước tỷ lệ thắng bao gồm một số đoạn thắng bằng nhau, mỗi đoạn 
có chiều đài l em hoặc 2 cm, gọi là đơn vị cơ bản. Giá trị mỗi đơn vị cơ bản tương 
ứng chiều dài nằm ngang ở thực địa theo tỷ lệ bản đồ. Dưới mỗi khoảng chia ghi giá 
trị tương ứng ở thực địa. Đoạn thứ nhất được chia thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần 
CÓ giá trị bằng 1:10 đơn vị cơ bản. Đoạn 28,5m 


Đoạn 28,5cm 


48 ham 


Hình I.1: Thước tỷ lệ thẳng tỷ lệ I:500 


+ Cách sử dụng: 


Muốn đo khoảng cách ngang ở thực địa của 1 đoạn thăng trên bản đồ (ví dụ đoạn 
CD), dùng com pa đo chính xác đoạn CD sau đó giữ nguyên khâu độ com pa, đưa 1 
đầu vào đúng vạch chia đơn vị cơ bản bên phải số 0, còn đầu kia đưa đặt vào đơn vị cơ 
bản bên trái số 0, đọc số 2 bên cộng lại được khoảng cách trên thực địa. 


Ví dụ trên hình (1.1) đoạn CD = 15m + 3 x0,5m= 16,5m 


Cần vẽ một đoạn thắng có chiều dài là 28,5 m ở thực địa lên bản đô, cách làm như 
sau: Đặt đầu nhọn bên trái của compa vào bên trái số 0, ở giá trị 3,5 m (trên hình là 7 
khoảng chia nhỏ), đặt đầu nhọn bên phải vào bên phải số 0 trên thước ứng với giá trị 
25 m (trên hình là 5 đơn vị cơ bản), sau đó đặt khẩu độ compa đó lên bản đồ. 


Thước tỷ lệ xiên: Thước tỷ lệ xiên ở phía bên phải số 0 có cầu tạo như thước tỷ lệ 
thắng. Bên Trái số 0 được chia làm 10 phần bằng nhau theo chiều ngang và dọc. Mỗi 
phần theo chiều ngang tương ứng 1:10 đoạn cơ bản, mỗi phân theo chiều dọc tương 
ứng 1:100 đoạn cơ bản. Ví dụ trong hình (1.2) là thước tỷ lệ xiên tỷ lệ 1 : 1 .000 


Hinh 1.2: Thước tỷ lệ xiên tỷ lệ 1 : 1.000 


+ Cách sử dụng: 


Giả sử cần xác định độ dải ngang tương ứng ở thực địa của đoạn AB trên bản đồ tỷ 
lệ 1: 1000 cách làm như sau: 


Dùng compa đo chính xác đoạn AB sau đó giữ nguyên khẩu độ compa, đưa 1 đầu 
vào đúng vạch chia đơn vị cơ bản bên phải số 0, còn đầu kia đưa đặt vào đơn vị cơ bản 
bên trái số 0. Đọc số bên phải số 0 giống như thước tỷ lệ thăng, số bên trái số 0 đọc số 
ô nguyên theo hàng ngang nhân với 1/10 đơn vị cơ bản và số vạch hàng đọc nhân với 


1/100 đơn vị cơ bản, cộng lại được khoảng cách trên thực địa. 
AB:40m +5x2m+6x0,2m-5I,.2m 
1.5.4. Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ 


Thực nghiệm cho thấy răng ở khoảng cách nhìn rõ (25 em) mắt thường chỉ phân 
biệt được khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 điểm là 0,1 mm. Do đó độ dài của đoạn thắng 
trên thực địa tương ứng với 0,l mm trên bản đồ được coi là độ chính xác của tỷ lệ. Độ 
chính xác của một số tỷ lệ được ghi ở bảng (1. l) : 


Bảng I.1 Độ chính xác của một số tỷ lệ 


Tỷ lệ Độ chính xác của tỷ lệ (m) Tỷ lệ Độ chính xác của tỷ lệ (m) 
1:200 0,02 1:10.000 1,00 
1:500 0,05 1:25.000 2,50 
1:1.000 0 10 1:50.000 5,00 
1:2.000 0,20 1:100.000 10,00 
1:200.000 
1:5.000 0,50 20,00 


Như vậy, những vật thể có kích thước nhỏ hơn tỷ lệ của bản đồ khi vẽ không thể 
biểu thị theo tỷ lệ được do đó phải bỏ đi hoặc dùng kí hiệu riêng biệt nếu cần thiết. 
Những quy định về độ chính xác trong đo vẽ bản đồ cũng xuất phát từ độ chính xác 
của tỷ lệ bản đồ. Bản đồ tỷ lệ càng lớn thì độ chính xác càng cao. 

Tuy nhiên cần chú ý rằng trong thực tế sản xuất có những trường hợp cần kích 
thước bản vẽ lớn chứ không cân độ chính xác cao, khi đó chỉ cần phóng các bản đồ tỷ 
lệ nhỏ đủ độ chính xác yêu cầu ra bản đồ tỷ lệ lớn hoặc đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn theo các 


quy định về độ chính xác của bản đồ tý lệ nhỏ. 


Chương 2 
CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA BẢN ĐỎ 


2.1. KHÁI NIỆM VÉ HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC QUÁ ĐẤT VÀ MẶT 
THỦY CHUẨN 


2.1.1. Khái niệm về hình dạng, kích thước quả đất 


Bè mặt quả đất là một trong những đối tượng nghiên cứu của khoa học trắc địa. Bề 
mặt quả đất có điện tích khoảng 510.575.103 km”, trong đó diện tích đại đương chiếm 
gần 71,8%, lục địa chiếm 28,2%. Do sự phân bố vật chất trong lòng quả đất không 
đồng nhất và luôn thay đổi; tốc độ quay, vị trí trục quay của quả đất không cô định; 
hướng trọng lực ở các nơi khác nhau nên hình dạng của nó luôn luôn thay đổi và 
không theo một dạng toán học nào. 


Chỗ sâu nhất của đại dương (Vực Marian) có độ sâu (-I1032m); đỉnh núi cao nhất 
(đỉnh núi Chomonuma) là 88&2 m. Kể từ đỉnh núi cao nhất tới đáy biển sâu nhất, 
chênh lệch về độ cao khoảng 20km. Nhưng nếu so sánh với đường kính trái đất thì 
chênh lệch đó không đáng kể: đường kính trái đất d ~ 12.000km, tỷ số 20:12.000 = 
1/600 cho phép ta hình dung trên Quả cầu có đường kính d = 600mm độ lỗi lõm là 1 
mm. Vì vậy có thể coi bề mặt quả đất là một bề mặt cong nhẫn. 


Trong đo đạc thành lập bản đồ, hình dạng lý thuyết của quả đất được coi gần đúng 
là dạng Geoid (Listing, 1882); bề mặt quả đất được coi là mặt Geoit. Đó là mặt nước 
đại đương trung bình nhiều năm ở trạng thái yên tĩnh được mở rộng xuyên qua các 
hải đảo, lục địa tạo thành một mặt cong khép kín và tiếp tuyến của một điểm bất kỳ 
trên mặt đó vuông góc với hướng trong lực (hướng dây dọn) (hình 2.1). 

Mặt đât tự nhiên 


Mặt geoid 
` (Mặt nước gốc trái đất 


———— 
———= 
¬ 
- 
- 
- 
- 


Mặt elipxoit 


Hình 2.I: Đặc trưng bê mặt quả đất 


Mặt Geoit có đặc tính gần với bề mặt thật của quả đất nhưng về phương diện hình 
học, không thể biểu diễn nó theo một quy luật toán học nên rất khó mô hình hoá. Để 
tiện cho việc sử dụng và tính toán cần có một mặt quy ước được xác định theo một quy 
luật toán học và gần với bề mặt thật của quả đất. Các nhà khoa học đã xác định mặt 


quy ước đó như sau: 


Lẫy một hình Ellip có bán trục lớn băng bán kính quả đất ở xích đạo và bán trục 
nhỏ bằng bán kính quả đất theo trục PP; cho hình Ellip đó xoay quanh trục PP, khi đó 
có một mặt Ellip tròn xoay. Mặt Ellip tròn xoay đó được định vị sao cho trục quay của 
nó trùng trục PP vả tâm trùng với tâm trọng lực của quả đất. Mặt đó được gọi là “Mi 
Elipxoir", là mặt quy ước về phương diện toán học gần với bề mặt thật của quả đất. 
Mặt Flipxoit được đặc trưng bởi hai bán trục a và b (hình 2.2). Trong đó: 


a: là bán trục lớn; b: là bán trục nhỏ, trùng với trục quay PP của quả đất. 


P: 


Q:; 


Hình 2.2: Mặt Flipxott 
Để thuận tiện cho việc giải các bài toán trắc địa có thê coi bề mặt quả đất có dạng 
gần giống mặt Flipxoit hơi dẹt ở hai cực. Trị số các bán trục a và b được nhiều nhà bác 
học trên thế giới nghiên cứu và xác định với các kết quả gần giống nhau (bảng 2. 1). 


Tác giả Nước Năm a (m) b (m) k 
Delambre | Pháp | 1800 | 6.375.653 6.356.564 1:344.0 
Bessel Đức | 184I | 6.377.397 6.356.079 1:299,2 
clark Anh | 1880 | 6.378.249 6.356.515 1:293,5 
Gdanov Nga 1893 | 6.377.717 6.356.433 1:299,6 
Hayford Mỹ 1909 | 6.378.388 6.356.912 1:297,0 
Krasovski | Nga 1940 | 6.378.245 6.356.863 1:298,3 

Độ đẹt của trái đất ký hiệu là k, được biểu thị bằng công thức: 
C00) 


a 


Từ năm 1954 đến 2.000, Việt Nam sử dụng kích thước do Giáo sư Kraxopski đưa 
ra năm 1940 với: 


a = 6.378.245m ; b = 6.356.863 m; k = 1/298,3 


Ngày 12/7/2000, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định sử dụng hệ quy chiếu và Hệ 
tọa độ Quốc gia VN 2000. Ngày 22/06/2001, theo Quyết định của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Địa chính về việc chuyên đôi hệ tọa độ cũ từ HN - 72 sang VN - 2 000 thì ở 
Việt Nam kích thước Elipxoit được tính theo Elipxoit WGS - §4 (World GeodesIs 
System 1984) toàn cầu với kích thước: 


a = 6.378.137,000 m 
k=l: 298,257223563. 

Trong công tác đo đạc bản đồ, người ta coi quả đất có dạng gần giống hình cầu (có 
trục lớn a và trục nhỏ bị với độ dẹt k nhỏ. Do vậy khi đo đạc trong phạm vi trung bình 
và nhỏ người ta coi quả đất như một hình cầu với diện tích bề mặt hình elipxoit và lấy 
bán kính trung bình là 6371 km. 

2.1.2. Mặt thủy chuẩn 
2.1.2.1. Mặt thủy chuẩn gốc 

Kết quả nghiên cứu cho thấy răng: Độ cao trung bình trên bề mặt quả đất gần trùng 
với mặt nước Đại dương trung bình nhiều năm ở trạng thái yên tĩnh xuyên qua các lục 
địa và hải đảo, làm thành một mặt cong khép kín (mặt Geoid). Vì vậy nó được chọn là 
"Mặt thay chuẩn gốc " hay là "Mặt nước gốc ", Vậy: 


Mặt thủy chuẩn gốc (MTCG) là mặt nước Đại dương trung bình nhiễu năm ở 
trạng thái yên tĩnh xuyên qua các lục địa và hải đảo, làm thành một mặt cong khép 
khi có độ cao năng 0,00 (hình 2.3). 


MTC giả định Mặt đất tự nhiên 


Hô PHẨ 


<m gốc (Geoid) H = DXb 


Hình 2.3: Mặt thủy chuẩn gốc 
Mặt thủy chuẩn gốc (MTCG) phải thoả mãn 2 điều kiện: 


I- Phương của trọng lực đi qua một điểm bắt kỳ trên bề mặt trái đất đều vuông 
góc với MTCG. 


2 - Tổng bình phương khoảng cách của các điểm trên mặt đất tới MTCG là nhỏ 
nhất 


Y hỶ =min 


Trong trăc địa mặt thủy chuân gôc được dùng làm mặt chuân đê so sánh độ cao các 


điểm trên mặt đất đồng thời dùng làm mặt chiếu khi đo vẽ bản đô. 
Việt Nam đặt mốc Ha (mốc thủy chuẩn góc) tại trạm quan trắc Hòn Dấu - Đồ Sơn 
- Hải Phòng. 
2.1.2.2. Mặt thủy chuẩn giả định (MTCGĐ) 


Đề thuận lợi cho công tác đo đạc và tính toán, người ta sử dụng một loại mặt chuẩn 
gọi là "Mặt thuỷ chuẩn giả định", là mặt thủy chuẩn song song với mặt thủy chuẩn 
gốc và có độ cao khác 0,00m. 


2.1.3. Độ cao (hình 2.4) 
2.1.3.1. Độ cao tuyệt đối 


Thông thường bề mặt quả đất không băng phăng. Đặc tính đó được đặc trưng bởi 
độ cao của các điểm. 


Độ cao tuyệt đối của một điểm trên bề mặt quả đất là độ cao được tính theo 
phương pháp tuyến (phương dây dọi) từ điểm đó tới MTCG, ký hiệu là H, đơn vị là 
mét (m) Những điểm năm trên mặt thủy chuẩn gốc có độ cao dương (+), những điểm 
nằm dưới mặt thủy chuẩn gốc có độ cao âm (-) 


2.1.3.2. Độ cao tương đối 


Độ cao tương đối của một điểm là độ cao tính từ điểm đó theo phương dây dọi tới 
mặt thủy chuẩn giả định, ký hiệu là H 


Trong hình 2.4: 
- Hạ và Hẹc: là độ cao tuyệt đối, H'ạ và H°,: là độ cao tương đối của điểm B; C. 
- Họ; là độ cao tuyệt đối của MTCGĐ O¡O; 
- hạc là hiệu số độ cao giữa hai điểm B, C 
Ta có: 
Hạ = Hạ + Hạ, (2.1) 
hạc = H, - Hạ (2.2) 


Mặt đất tự nhiên _ 


O MTCG O 


Hình 2.4: Độ cao tuyệt đôi và độ cao tương đổi 


2.2. KHÁI NIỆM VÉ PHÉP CHIẾU BẢN ĐỎ, TOÁN BẢN ĐỎ 
2.2.1. Khái niệm về phép chiếu bản đồ 


Bề mặt vật lý phức tạp của trái đất không thể biểu thị bằng phương trình toán học 
được. Muốn vẽ nó lên mặt phăng người ta phải coi bề mặt quả đất là bề mặt elipxoit 
quay và chia ra thành những hình thang cầu rất nhỏ giới hạn bởi các đường kinh, vĩ 
tuyến. Mỗi hình thang cầu rất nhỏ đó xem như nằm trên mặt phẳng và nội dung địa lý 
biểu hiện trong đó gọi là bình đồ. 


Khi cắt mặt elipxoit theo các đường kinh tuyến hoặc các đường vĩ tuyến và đàn nó 
lên mặt phẳng sẽ được bản đồ thế giới với nhiều khe hở theo kinh hoặc vĩ tuyến (hình 
75): 


Điều đó chứng tỏ các hình thang nói trên không thê biểu thị lãnh thổ biên vẽ bản 
đồ lên mặt phẳng một cách liên tục được. Muốn dùng các hình thang đề thể hiện bề 
mặt trái đất lên mặt phẳng một cách liên tục thì phải vẽ lên mặt phẳng một hệ thống 
đường cong hoặc đường thắng biểu hiện lưới tọa độ địa lý. Các đường này được xác 
định băng phương trình toán học. 


Phương pháp biểu diễn lưới kinh, vĩ tuyến của mặt elipxoit quả đất lên mặt phẳng 
theo phương trình toán học nhất định gọi là phép chiếu bản đồ 


a - Cát theo kinh tuyến b - Cát theo vĩ tuyến 
Hình 2.5: Các khe hở kinh, vĩ tuyên khi dàn mặt elipxot lên mặt phẳng 


Các kết quả đo tiến hành trên bề mặt quả đất được tính chuyền lên mặt Elipxoid, 
sau đó được tính chuyên lên mặt phẳng. Khi chuyên các yếu tố từ mặt cong lên mặt 
phăng chúng đều bị biến dạng. Cần phải tìm phép chiếu thích hợp để khi chuyên từ 
mặt cong lên mặt phẳng chúng ít bị biến dạng nhất. 

Phép chiếu bản đồ xác định sự tương ứng điểm giữa bề mặt Elipxoit quay (hoặc 
mặt cầu) và mặt phắng, có nghĩa là mỗi điểm trên bề mặt Elipxoit quay có các tọa độ 
ép và chỉ tương ứng với I điểm trên mặt phăng có tọa độ vuông góc X và Y. 

Phương trình của phép chiếu bản đồ có dạng tổng quát như sau: 


X=fl,D 
Y=f20,) 


Tính chất của phép chiếu phụ thuộc vào tính chất và đặc trưng của hàm f; và ƒ› có 
vô số các hàm khác nhau, do đó tồn tại vô số các phép chiếu khác nhau. Hàm số f phải 
thoả mãn điều kiện đơn trị liên tục và hữu hạn trong phạm vi bề mặt cần biểu thị. Mỗi 
phép chiếu chỉ tương ứng với một mạng lưới bản đồ xác định (các đường kinh tuyến, 
vĩ tuyến được vẽ trên một mặt phẳng). Đó là mạng lưới cơ sở của bản đồ cần thành 
lập. 


Lưới kinh vĩ tuyến hoặc các đường tọa độ khác xây dựng trong những phép chiếu 
nhất định gọi là /ưới chiếu bản đô. Lưới chiếu bản đồ là cơ sở toán học để phân bố 
chính xác các yếu tố nội dung bản đồ. 


Từ (2.1) nếu khử ọ sẽ được phương trình của kinh tuyến trên mặt phăng: 
f((X,y,À)=0 


Tương tự, từ (2.1) nếu khử À sẽ được phương trình của vĩ tuyến trên mặt phẳng: 


f¡ (x, y, @)=0 


Bè mặt ElipxoIt và mặt cầu đều không triển khai thành mặt phẳng được, nên biểu 
thị vác mặt đó lên mặt phẳng trong bất kỳ phép chiếu nào cũng đều có biến dạng: Biến 


dạng diện tích và biến dạng độ dài. Hình dạng của chúng méo mó đi, thường gọi là sai 
số chiêu hình (biễn dạng bản đồ). Sai số chiếu hình là sự phá vỡ các tính chất hình học 
(chiều dài đường thắng, góc, hình dạng và diện tích các đối tượng trên bề mặt quả đất) 
của chúng trên mặt phẳng. 


Tất cả các phép chiếu bản đồ đều có sai số, nhưng mỗi phép chiếu có đặc điểm sai 
số riêng. Có những phép chiếu mà không có biến dạng diện tích (gọi là phép chiếu 
đồng diện tích), trên đó chỉ biến dạng góc và độ dài; có những phép chiếu mà không 
có biến dạng góc (gọi là phép chiếu đồng góc), trên đó chỉ biến dạng diện tích và độ 
dài. Tính đồng góc và tính đồng diện tích không thê tồn tại đồng thời trong cùng một 
phép chiếu. Trên mọi phép chiếu đều có biến dạng độ dải, biến dạng độ dài chỉ không 
tôn tại trên một số điểm hoặc hoặc một số đường nào đó của mỗi phép chiếu. 


Các sai sô có quan hệ mật thiệt với nhau. Nêu sai sô diện tích giảm thì sẽ làm tăng 
saI SÔ góc vả ngược lại. 


2.2.2. Khái niệm về toán bản đồ 


Toán bản đồ là một bộ môn khoa học trong bản đồ học. Nó nghiên cứu về lưới 
chiếu bản đô, phát triển lý thuyết chung về các loại phép chiếu bản đô, tìm ra những 
phép chiếu mới và nghiên cứu ứng dụng chúng trong thực tiễn. 


Toán bản đô có quan hệ chặt chẽ với các môn học khác như: toán học, trắc địa, 
thiên văn, địa lý học, v.v... 


Toán bản đồ cũng là một ngành của toán học. Nó cung cấp cho trắc địa, thiên văn 
những lưới chiếu để thể hiện những kết quả đo đạc, xây dựng các loại bản đồ. Ngược 
lại trắc địa và thiên văn cung cấp cho toán bản đồ những thành quả nghiên cứu như: 
hình dạng, kích thước elipxoit, hệ thống lưới tọa độ trắc địa, lý thuyết chuyền elipxoit 
nảy sang elipxoit khác, v.v... giúp cho toán bản đồ phát triển nhanh chóng. 


2.3. ĐỘ CHÍNH XÁC TRÊN BẢN ĐỎ 
2.3.1. Độ chính xác trên bản đồ tỷ lệ lớn 


Bình đồ tỷ lệ lớn biểu hiện một diện tích rất nhỏ, do đó độ cong của bề mặt quả đất 
thực tế rất nhỏ coi như không đáng kể, nên không có sai số chiếu hình. Trên bản đồ 
địa hình tý lệ lớn thê hiện một khu vực rộng lớn sẽ chịu ảnh hưởng của độ cong của bề 
mặt quả đất do đó có sai số chiếu hình. Những bản đồ địa hình tỷ lệ lớn của Việt Nam 
được xây dựng trong hệ lưới chiếu Gauss, múi I30'; những bản đồ địa hình vùng Tây 
nguyên được xây dựng trong hệ lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc Gauss, múi 3Ÿ, 
nằm trong vùng kinh tuyến giữa của múi chiếu; những bản đồ khu vực Tây Bắc, Việt 
Bắc được xây dựng trong lưới chiếu hình nón đồng góc hai vĩ tuyến chuẩn.... có sai số 
chiếu hình không đáng kê (m — 1) < 0,1%o. Đây là những lưới chiếu đạt độ chính xác 
cao của bản đồ địa hình. 


2.3.2. Độ chính xác trên bản đồ tỷ lệ trung bình và nhỏ 


Bản đồ tỷ lệ trung bình và nhỏ thể hiện một khu vực rộng lớn của bề mặt quả đất 
nên chịu ảnh hưởng của độ cong bề mặt Elipxoit. Trên bản đô có sai số đáng kể. Tỷ lệ 
bản đồ không giữ nguyên ở mọi khu vực trên bản đồ mà thay đổi từ điểm này sang 
điểm khác, thậm chí tại một điểm với các hướng khác nhau, tỷ lệ bản đỗ cũng khác 
nhau. Tỷ lệ phụ thuộc vảo tọa độ địa lý của 1 điểm và phương vị hướng đo. 


Trên bản đồ, các điểm tiếp xúc giữa mặt chiếu với mặt cầu và dọc theo các đường 
kinh tuyến, vĩ tuyến chuẩn, tỷ lệ phản ánh chính xác mức độ thu nhỏ của bản đồ so với 
thực địa. Tỷ lệ đó gọi là /ÿ !ệ chính hoặc fý lệ chung. Càng xa những điểm và những 
đường có tỷ lệ chính thì sai số càng tăng...Tỷ lệ bản đô tại những vị trí đó sẽ lớn hơn 
hoặc nhỏ hơn tỷ lệ chính và không phản ánh chính xác mức độ thu nhỏ của bản đồ so 
với thực địa đó là /ý /¿ riêng. Do đó trên bản đô tỷ lệ nhỏ thường ghi tỷ lệ chính kèm 
theo kinh vĩ tuyến chuẩn. Ví dụ: Tỷ lệ 1/1.000.000, ở vĩ tuyến 11' Bắc và 21° Bắc. 
Nếu tỷ lệ chính là đơn vị thì độ chênh lệch giữa tỷ lệ riêng so với đơn vị sẽ là đại 
lượng xác định sai số của việc biểu hiện bản đô. Cụ thể là thê hiện ở sai số độ dải, sai 
số góc và sai số diện tích. 

* 7ÿ lệ độ dài u: là tỷ số một đoạn vô cùng bé dF trên bản đồ so với đoạn tương 
ứng của nó trên bề mặt EliDxoit trái đất. 


¬ 
đs (2.4) 
- sai số độ dài: 
Vụ): Vụ= (-1)100% 
* Tỷ lệ diện tích (P): là tỷ sô giữa điện tích vô cùng bé đF' trên bản đồ so với diện 
tích tương ứng của nó trên bề mặt Elipxoit trái đất. 
==| 
dF (2.5) 
- Sai số tỷ lệ diện lích (V,): 
V;= (P -1)100% 
* $g¡ số góc œ: trong phép chiếu bản đồ là sự chênh lệch góc u trên bản đồ so với 
góc lương ứng u của nó trên bề mặt Elipxoit trái đất. 
@=u -u (2.6) 


Biểu diễn hình học các sai số (hình 2.6): 


N 


a/ Đường tròn trên ElipxoIt b/ Đường tròn trên lưới chiếu 


Hình 2.6: Biêu diên hình học các sai sô 


Một hình tròn vô cùng bé trên bề mặt Elipxoit (hình 2.6a) chuyên lên hình chiếu 
được biểu thị như (hình 2.6b). Trên đó: 


xX=mx y=ny 
Trong đó: m và n là tỷ lệ biến dạng độ dài theo kinh, vĩ tuyến. 
Phương trình đường tròn: 

X+yˆ=f 


Biến đổi các phương trình trên được phương trình Elip: 


Trong đó: a là bán trục lớn, b là bán trục nhỏ. 
Bảng (2.1) thể hiện tổng quát các loại sai số trên bản đồ 


Bảng 2.1: Biêu điên các loại sai sô trên bản đô 


Loại Định nghĩa Biểu diễn hình học Các dâu hiệu biên 

Sa1 SÔ = = dạng trên bản đô 
Trên quả câu Trên bản đô 

Sai sô chiêu dài là I- Độ lớn cung kinh 


Chiều 


dài |những hoảng cách tuyến trên mặt đất (trên 
đường | giống nhau trên mặt Quả cầu) bằng nhau 
thắng |đất được biểu diễn nhưng trên bản đồ thì 


trên bản đô băng các khác nhau 


đường thắng có độ 
đài khác nhau 


2 — Vĩ tuyến 60° Bắc — 
Nam nhỏ hơn xích đạo 
2 lần 


Hình | Sai số hình dạng là ()) 1 — Quan hệ chiều dài 
dạng |hình dạng đối tượng _) với chiều rộng của đối 
địa lý trên mặt đất \ 7 V7 tượng trên bản đồ 
(trên Quả cầu) và trên khác nhau trên Quả 
bản đồ khác nhau cầu. 
2 — Các ô của lưới 
kinh vĩ trên cùng vĩ 
độ khác nhau về hình 
dạng. 
Góc | Sai số góc là những Góc giữa các kinh tuyể 
góc cùng tên trên bề và vĩ tuyến khôn 
mặt đát (trên Quả vuông góc. Nếu tất d 
cầu) và trên bản đôi các góc của lưới kinh \ 
khác nhau tuyến đều vuông góc tỈ 
điều đó chứng tỏ cá 
góc giữa các kinh $ 
tuyến của lưới bản đ 
không sai số. 
Diện Sai số diện tích là các Diện tích ô vuông (hìn 
tích đối tượng trên bề mặt : \L/ thang) của lưới kinh $ 


đất (trên Quả cầu) có 
diện tích như nhau 
được biểu diễn trên 
bản đồ với diện tích 
khác nhau 


s. 


trên cùng vĩ độ khá 
nhau. 


2.4. PHẦN LOẠI CÁC PHÉP CHIẾU BẢN ĐÒ 


2.4.1. Phân loại theo đặc điểm sai số chiếu hình 


2.4.1.1. Các phép chiễu đồng góc 


Trong các phép chiếu đồng góc thì góc không có biến dạng (œ = 0), tỷ lệ độ dài tại 


mỗi điểm không phụ thuộc vào phương hướng (m = n). 


Hai đặc điêm cơ bản của phép chiêu đông góc là: 


- Góc trên quả địa câu được giữ nguyên trên bản đô. 


- Tỷ lệ độ dài tại 1 điểm trên bản đồ chỉ phụ thuộc vào vị trí của nó. 


Mạng lưới kinh vĩ tuyên trên bản đô luôn luôn giữ được đặc điêm giao nhau vuông 


góc như kinh vĩ tuyên trên quả địa câu. 


Phép chiếu đồng góc cho ta nhận được trên bản đồ hình dạng đúng đắn của các đối 
tượng thể hiện, nhưng sai số về kích thước đối tượng thì thay đôi dọc theo hướng kinh 
tuyến. 


2.4.1.2. Các phép chiếu đông diện tích 


Trong các phép chiếu đồng diện tích, các lưới chiếu không có sai số về diện tích. 
Tại mọi điểm trên bản đô tỷ lệ diện tích bằng nhau (P - I). Mạng lưới ô kinh, vĩ tuyến 
trên bản đồ luôn luôn giữ được tỷ lệ diện tích tương đương với mạng lưới ô kinh, vĩ 
tuyến tương ứng trên quả địa cầu. 


Các phép chiếu đồng diện tích có sai số biến dạng góc tăng nhanh. Do biến dạng 
góc lớn nên hình dạng bị biến dạng nhiêu. 


2.4.1.3. Các phép chiễu tự do 


Nếu căn cứ vào đặc điểm sai số thì phép chiếu tự do là phép chiếu trung gian của 
phép chiếu đồng diện tích và phép chiếu đồng góc. Trên bản do vừa có sai số tỷ lệ 
diện tích (P - 1#0), vừa có sai số biến dạng góc (œ # 0), nhưng tỷ lệ chiều dài u theo 
một chiều nào đó trên bản đồ không đổi hoặc được giữ nguyên như trên bề mặt quả 
đất. Nếu tỷ lệ chiều dài ụ # 1 thì sẽ được lưới chiếu giữ chiều dài. Nếu tỷ lệ chiều dài 
u # 1 thì sẽ được lưới chiếu giữ đều khoảng cách. Nếu tỷ lệ chiều dải  = m = I thì sẽ 
được lưới chiếu giữ chiều dài kinh tuyến. 

2.4.2. Các dạng lưới chiếu bản đồ cơ bản và các lưới chiêu dùng để thành lập 
bản đồ 

2.4.2.1. Lưới chiếu giữ góc 

Lưới chiếu giữ góc là lưới chiếu không có sai số biến dạng về góc. Tại mọi điểm 
trên bản đồ, tỷ lệ biến dạng chiều đài theo kinh tuyến Và VĨ tuyến bằng nhau (m; + mạ 
nên biến dạng góc œ = 0. Các đường kinh - vĩ tuyến trên bản đồ luôn giữ được đặc 
điểm giao nhau vuông góc như các đường kinh - vĩ tuyến trên mô hình elipxoit. Với 
loại lưới chiếu này tỷ lệ biến dạng về diện tích p tăng nhanh. 

2.4.2.2. Lưới chiếu giữ diện tích 

Lưới chiếu giữ diện tích là lưới chiếu không có biến dạng về diện tích. Tại mọi 
điểm trên bản đồ tỷ lệ biến dạng về diện tích p= 1. Diện tích các ô kinh, vĩ tuyến trên 
bản đồ luôn bằng diện tích các ô kinh - vĩ tuyến trên elipxoit. 

Nhược điểm của lưới chiếu này là biến dạng góc tăng nhanh. 
2.4.2.3. Lưới chiếu giữ chiều dài 
Lưới chiếu giữ chiều dài là lưới chiếu có m = I theo những phương pháp nhất 
định. Lưới chiếu này là lưới chiếu trung gian của lưới chiếu giữ góc và lưới chiếu 
giữ diện tích. Trên bản đồ tồn tại cả biến dạng về góc và diện tích nhưng tỷ lệ biến 


dạng chiều dài theo những phương nào đó trên bản đồ giữ nguyên như trên 
elipxoit. Nếu như tỷ lệ chiều dài bằng một hăng số khác 1 gọi là có lưới chiếu giữ 
đều khoảng cách. Đặc điểm của lưới chiếu này là có tỷ lệ biến dạng diện tích và số 
biến dạng góc tăng chậm. 


Theo phương pháp chiếu hình, lưới chiếu bản đồ được chia thành ba loại. 
a. Lưới chiếu phương vị 


Lưới chiếu phương vị là lưới chiếu thu được khi chiếu trực tiếp elipxoit lên một 
mặt phăng (h.2.7). 


Nêu như mặt phăng tiêp xúc ở cực Trái Đât, 
lưới chiêu có đặc điêm sau: 

- Kinh tuyên là chùm các đường thăng giao 
nhau ở điêm cực, vĩ tuyên là các đường tròn có 
tâm là cực Trái Đât. 


- Tại điểm tiếp xúc không có biến dạng chiếu 
hình, biến dạng chiếu hình tăng dần, tỷ lệ với 
khoảng cách tới điểm tiếp xúc. 

Lưới chiếu này phù hợp để thiết kế bản đồ 
vùng cực địa cầu. 

b. Lưới chiếu hình nón 

Lưới chiếu hình nón là lưới chiếu mặt elipxoit 
lên một mặt hình nón. Khi mặt hình nón tiếp xúc 
với mặt elipxoit theo một vĩ tuyến hoặc khi cắt 
elipxoit theo hai vĩ tuyến thì lưới chiếu có các 
đặc điểm sau: 

- Kinh tuyến là chùm đường thẳng giao nhau 
tại các đỉnh hình nón, vĩ tuyến là các cung tròn 
đồng tâm có tâm là đỉnh hình nón (h.2.8). 


- Dọc theo vĩ tuyến tiếp xúc có tỷ lệ biến dạng 
hình bằng 1. Đại lượng chiếu hình tăng dần về Hình 2.8: Lưới chiếu hình nón 
bên vĩ tuyên tiêp xúc, hoặc biên dạng lăng dân về 
hai bên của vĩ tuyến cắt và giảm dần về bên trong 
của hai vĩ tuyến cắt. 


- Lưới chiếu này phù hợp cho thiết kế bản đồ khu vực vĩ độ trung bình, lãnh thổ có 
hình thể đọc theo các hướng vĩ tuyến. 


e. Lưới chiễu hình trụ 


Lưới chiếu hình trụ là lưới chiếu trong đó elipxoit 
được chiếu lên bề mặt hình trụ. Khi mặt hình trụ tiếp 
xúc tại mặt hình elipxoit hoặc mặt hình trụ được cắt theo 
hai vĩ tuyến thì lưới chiếu sẽ có những đặc điểm sau 
(h.2.9): 

- Kinh tuyến là đường thắng song song thắng đứng vĩ 
tuyến là những đường song song nằm vuông góc với các 
đường kinh tuyến. 


- Dọc theo xích đạo hoặc theo hai vĩ tuyên Cắt run 2 9: Tới chiếu hình tụ 
không có biên dạng chiêu hình. Biên dạng chiêu tăng 
nhanh về hai cực, từ Xích Đạo hoặc từ hai vĩ tuyến cắt và giảm về bên trong của hai vĩ 


tuyến cắt. 

Lưới chiếu này giữ phương vị không đối nên thường sử dụng cho hệ thống bản đồ 
hàng không và hàng hải. 

Ngoài ra toán bản đồ còn tìm mọi cách ứng dụng linh hoạt các phương pháp chiếu 
hình cơ bản bằng cách thay đổi vị trí tiếp xúc của các mặt chiếu hình hay mặt cắt qua 
khu vực chiếu hình để có thêm các dạng lưới chiếu ngang, nghiêng và lưới chiếu cắt 
của các loại lưới chiếu cơ bản trên (h.2.10). 


_N 
Trụ ngang Phương vị đứng 


Trụ đứng Trụ cắt 


Phương vị nghiêng Phương vị cắt Nón Cát Phương vị ngang 


Hình 2.10: Biến hình của các phép chiếu cơ bản 


Các công thức chiếu hình có thể được cải tiến cho phù hợp với một số mục tiêu 
khác có lợi cho thê hiện bản đồ nên có thêm các dạng lưới chiếu hình như lưới chiếu 
hình phương vị giả, lưới chiếu hình nón giả (h.3.6) 


—UUIUW 
Z2 NN 
(7-11 


: Lưới chiếu hình phương 
Lưới chiếu hình trụ giả vị cải tiến 


Hình 2.11: Một số dạng lưới chiếu hình 


Mỗi nước đều lựa chọn một loại lưới chiếu hình để thành lập hệ thống bản đồ nền 
cơ bản. Ngoài ra còn có thể sử dụng một số lưới chiếu hình khác đề thành lập bản đồ 
cho mục đích chuyên dụng. 


Trong thời kỳ trước năm 1954, người Pháp đã sử dụng lưới chiếu hình nón giả giữ 
diện tích Bonee đề thành lập hệ thông bản đồ địa hình cơ bản và địa chính. 


Từ năm 1954 đến 1975 ở miền Nam nước ta người Mỹ đã sử dụng lưới chiếu hình 
trụ ngang Mercator UTM giữ góc để thành lập hệ thống bản đô địa hình cơ bản tỷ lệ 
1:50.000 cũng như bản đồ địa chính. 


Từ sau năm 1954 tới nay chúng ta đã sử dụng hình chiếu thống nhất trong toàn phe 
xã hội chủ nghĩa để thành lập bản đồ địa hình là lưới chiếu trụ ngang Gauss giữ góc. 
Ngoài các loại lưới chiếu hình trên, các hải đồ của Việt Nam được hình thành theo 
lưới chiếu hình trụ đứng Mercator giữ góc và giữ góc phương vị. 


2.5. LỰA CHỌN VÀ NHẬN BIẾT PHÉP CHIẾU BẢN ĐỎ 

* Khi lựa chọn phép chiếu cần chú ý đến các điều kiện sau: 
- VỊ trí, kích thước và hình dạng khu vực cần đo vẽ. 
- Nội dung bản đồ 
- Công dụng bản đồ và phương pháp sử dụng 
- Tỷ lệ và kích thước bản đỗ 
- Điều kiện bố cục bản đồ 
- Lưới chiếu của bản đồ gốc được dùng để biên vẽ bản đồ mới. 

* Những vấn đề cần giải quyết: 
- Xác định yêu cầu về giữ yếu tố nảo (góc, diện tích hay khoảng cách) 


- Xác định sai số lớn nhất cho phép và phân bố sai số trên bản đồ như thế 


nào. 


- Xác định dạng vĩ tuyến và đặc điểm bố cục bản đồ (khung, định hướng 
lưới, phân bố các bản đồ phụ trong khung) 


Cùng với sự tăng lên của kích thước khu vực biểu thị thì sai số trên bản đồ cũng 
tăng lên, vì vậy trên bản đồ chỉ biểu thị một phần của bề mặt trái đất có biến dạng nhỏ 
hơn so với các bản đồ thế giới. 

Một lãnh thổ có thể được biểu thị trong các phép chiếu khác nhau với các sai số 
khác nhau về giá trị, về hình dạng và đặc trưng phân bố trên các khu vực khác nhau 
của bản đồ. 

Qua nhiều kết quả nghiên cứu, khảo sát và tích luỹ kinh nghiệm thực tế, người ta 
đã xác định được nhiều loại phép chiếu để xây dựng các loại bản đồ khác nhau. Căn 
cứ vào những điều kiện đã nêu ở trên người ta đã đặt ra các yêu cầu đối với phép chiếu 
bản đô, chọn ra phép chiếu thích hợp nhất. 

Để thuận tiện cho việc lựa chọn phép chiếu, người ta đã thành lập “Tuyển tập phép 
chiếu ”, trong đó nêu rõ các phép chiếu thường dùng nhất, các đặc điểm sai số và cách 
ứng dụng các loại phép chiếu bản đồ. Mỗi loại phép chiếu đều có lưới bản đồ, công 
thức tính toán, bảng tọa độ vuông góc của các điểm trọng yếu được tính với độ chính 
xác đảm bảo cho việc tính chuyên sang tỷ lệ khác. 


Chương 3 
CÁC PHÉP CHIẾU BẢN ĐỎ ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM 


3.1. PHÉP CHIẾU BẢN ĐỎ BONNE 

Đề thành lập các bản đồ chuyên đề, trong đó có các bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh 
tế - xã hội ở Việt Nam, chúng ta cần phải biết đặc điểm của các lưới chiếu dùng cho 
bản đồ Việt Nam, vì các loại bản đồ này thường dược dùng làm bản đồ nền cho các 
bản đồ chuyên đề. Từ đầu thế kỷ XX, người Pháp đã lựa chọn ứng dụng Elipxoit quy 
chiếu Clark, phép chiếu Bonne, điểm gốc tọa độ Cột cờ Hà Nội, xây dựng điểm lưới 
tọa độ phủ trùm toàn Đông Dương. 

Lưới chiếu Bonne là lưới chiếu hình nón giả không có sai số về diện tích. Lưới 
chiếu Bonne dùng số liệu Elipxoit như sau: a = 6.378.249m; b: 6.356.515, số liệu này 
do Clark tìm ra năm 1880. Các tỷ lệ cơ bản của bản đồ là 1:25.000 Ở đồng bằng, 
1:100.000, 1:400.000 cho toàn bộ Đông Dương. Hệ kinh tuyến vĩ tuyến tính theo đơn 
vị Grat (viết tắt là G, một vòng tròn bằng 400Grat). Kinh tuyến khởi đầu 3 tính từ 
kinh tuyến qua Paris (thủ đô nước Pháp). Kinh tuyến giữa (kinh tuyến chính) của bán 
đảo Đông Dương là 115 G. Gốc tọa độ cách giao điểm của kinh tuyến giữa và vĩ 
tuyến chuẩn 500 tìm về phía đông và 1.000 km về phía Nam. Đối với bán đảo Đông 
Dương trước đây thường được sử dụng phép chiếu này, nhưng ở nhiều nước khác 
trên thế giới thì phép chiếu Bonne ít được sử dụng. 


3.2. PHÉP CHIẾU GAUSS 
Phép chiếu Gauss là phép chiếu hình trụ ngang giữ góc. 

Thế kỷ XIX nhà toán học Gauss đã đề ra phép chiếu hình bản đỗ, được gọi là 
phép chiếu Gauss. Theo phép chiếu Gauss, Quả đất được chia ra làm 60 múi, mỗi 
múi 6° và đánh số thứ tự từ Tây sang Đông tính từ kinh tuyến Gốc đi qua đải thiên 
văn Greewuyt (Luân Đôn) nước Anh. 

Ví dụ: Múi số 1 có kinh độ từ 0 - 6” Ð 
Múi số 30 có kinh độ từ 1747Ð - 180”Ð 
Múi số 31 có kinh độ từ 180” - 174”T 
Múi số 60 có kinh độ từ 6”T — 07 

Mỗi múi được chia thành hai phần đều nhau đối xứng qua kinh tuyến giữa (kinh 
tuyến trục). 

Đặt quả đất nội tiếp trong hình trụ ngang có bán kính bằng bán kính quả đất. Lấy 
tâm chiếu là tâm 0 của quả dết, lần lượt chiếu lừng múi lên mặt trụ theo phép chiếu 
xuyên tâm. Sau đó cắt mặt trụ theo hai đường sinh KK' rồi trải thành mặt phăng ta 
được hình chiếu của 60 múi. Mặt phăng này gọi là mặt chiếu hình Gauss (hình 3.]). 


Hình 3.1: Phép chiếu Œauss 


Như vậy phép chiếu Gauss đã biểu thị mặt cầu liên lục của trái đất thành mặt phẳng 
bị biến dạng và đứt gãy về hai phía Bắc và Nam cực. Kinh tuyến giữa của múi chiếu 
tiếp xúc hoàn toàn với mặt trụ nên hình chiếu của nó trên mặt phăng là đoạn thẳng có 
chiều dài được giữ nguyên như trên mặt cầu và vuông góc với hình chiếu của xích đạo. 
Hình chiếu của các kinh tuyến khác đều là những cung cong bị biến dạng chiều dài 
quay bề lõm về phía kinh tuyến giữa. Hai kinh tuyến biên ngoài cùng của múi bị biến 
dạng chiều dài lớn nhất. Hình chiếu của xích đạo cũng là đoạn thắng vuông góc với 
kinh tuyến giữa nhưng chiều dài của nó bị biến dạng. Hình chiếu của các vĩ tuyến là 
những cung cong bị biến dạng chiều dài, quay bề lõm về phía hai cực và đối xứng 
nhau qua xích đạo. 

Hình chiếu của kinh tuyến giữa và xích đạo được chọn làm hệ trục tọa độ phăng 
vuông góc Gauss sử dụng trong trắc địa. Khác với hệ tọa độ vuông góc Decac, trong 
hệ này chọn trục tung là OX còn trục hoành là OY 

Trong phạm vi múi chiếu Gauss, các góc không bị biến dạng nên còn gọi là phép 
chiếu đăng góc, hình chiếu các kinh tuyến và vĩ tuyến giao nhau 90(). Diện tích của 
múi chiếu Gauss lớn hơn trên mặt cầu. Độ biến dạng về chiều dải và diện tích tăng từ 
kinh tuyến giữa về về phía hai kinh tuyến biên và giảm từ xích đạo về phía hai cực. 
Công thức gân đúng biểu thị độ biến dạng về chiều dài giữa hai điểm a và b trên múi 
chiều hình là: 

Ay) S_Ay? 
AS= Šu - dạy ~ nu = TH Sun: 
2R S„ 2R (3.) 
Trong đó: 
- đạp: độ dài Cung ab trên mặt cầu 
- Say: độ dài ab tương ứng trên mặt phẳng Gauss 
- AYap = Yw - ya là số gia hoành độ giữa hai điểm a và b trong hệ tọa độ vuông góc 
Gauss. 


- R: bán kính quả đất 


Từ công thức trên ta nhận thấy nếu các điểm nằm dọc trên kinh tuyến giữa (trên 
trục OX) Ay = 0, AS = 0, còn càng xa kinh tuyến giữa AS cảng tăng theo chiều dài S. 
Tỷ số k gọi là tỷ lệ chiếu, kinh tuyến giữa múi có k= l1. 


Lãnh thổ Việt Nam theo phép chiếu hình Gauss chủ yếu nằm trong phạm vi múi 
chiếu thứ 18, một phần miền Trung từ Đà Nàng đến Bình Thuận và Hoàng Sa thuộc 
múi thứ 19, một phần quần đảo Trường Sa thuộc múi chiếu thứ 20 (hình 3.2). 


102 105 111 


Ebhi= 


114 


24 24 


20 “ Múi 1§: 102°ĐÐ-108°Ð 


Múi 19: 10§°Đ-114?ĐÐ 


Múi 20: 114?Ð-120Đ 


Trường S 
NĂM 


Hình 3.2: Lãnh thổ Việt Nam trong lưới chiếu GŒauss - Kruger 


Phép chiếu hình Gauss được Kruger phát triển và hoàn chỉnh nên còn được gọi là 
phép chiếu hình Gauss - Kruger 


3.3. PHÉP CHIẾU UTM 

Phép chiếu bản đồ UTM (Universal Transverse Mercator) cũng được thực hiện với 
tâm chiếu là tâm của quả đất và với từng múi 6°, nhưng khác với phép chiếu hình 
Gauss. Để giảm độ biến dạng về chiều dài và diện tích, UTM sử dụng hình trụ ngang 


có bán kính nhỏ hơn bán kính trái đất, nó cắt mặt cầu theo hai đường cong đối xứng và 
cách kinh tuyến giữa khoảng + 180km. Kinh tuyến giữa nằm phía ngoài mặt trụ còn 
hai kinh tuyến biên nằm phía trong mặt trụ. 


Như vậy, hai đường cong cắt mặt trụ không bị biến dạng chiều dài (k-]), tỷ lệ chiếu 
của kinh tuyến giữa múi nhỏ hơn I (k=0,9996) còn trên kinh tuyến biên tỷ lệ chiếu lớn 
hơn 1. 


Phép chiếu hình UTM cũng là phép chiếu hình trụ ngang giữ góc, độ biến dạng về 
chiều dài và diện tích lớn nhất ở vùng giao nhau giữa xích đạo với kinh tuyến giữa và 
tại hai kinh tuyến biên. Các điểm nằm phía trong đường cắt mặt trụ thì độ biến dạng 
mang dấu âm còn phía ngoài là dâu dương (hình 3.3). 


Hình 3.3. Phép chiếu UTM 


Như vậy, so với phép chiếu hình Gauss, phép chiếu UTM có ưu điểm là độ biến 
dạng được phân bố đều hơn và có trị số nhỏ hơn nhưng khi xử lý số liệu lại rất phức 
tạp (vì trong một múi chiếu ở các vùng khác nhau hoặc khi xét trong một vùng độ biến 
dạng mang đâu âm dương khác nhau). 


3.4. CÁC HỆ TỌA ĐỘ CỦA BẢN ĐỎ 
3.4.1. Hệ tọa độ địa lý 


Hệ tọa độ địa lý của quả đất được tạo nên bởi mặt phăng xích đạo và mặt phăng 
kinh tuyến gốc. 


- Mặt phắng kinh tuyến là mặt phăng chứa trục quay của quả đất. 


- Mặt phăng kinh tuyến gốc là mặt phăng kinh tuyến đi qua đài thiên văn 
Greenwich (thủ đô Luân Đôn nước Anh). 

- Kinh tuyến là giao tuyến giữa mặt phẳng kinh tuyến với bề mặt quả đắt, tính 
từ cực Bắc đến cực Nam. Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua đài thiên văn Greenwich 
(thủ đô Luân Đôn nước Anh). 


- Mặt phẳng vĩ tuyến là mặt phẳng vuông góc với trục quay của quả đất. 


- Mặt phẳng xích đạo là mặt phăng vĩ tuyến chứa tâm của quả đất. 

- Vĩ tuyến là giao tuyến giữa mặt phẳng vĩ tuyến và bề mặt quả đất. 

- Xích đạo là vĩ tuyến chứa tâm của quả đất. Xích đạo có độ dài lớn nhất 
- Toạ độ địa lý gồm: Độ kinh ^. và độ vĩ ọ xác định như sau: 


Giả sử có điểm A bất kỳ trên bê mặt trái đất. gịntuyến gốc : 
Nôi AO, vẽ kinh tuyên qua A cắt mặt phăng xích 
đạo tại A;, vẽ kinh tuyến gốc cắt mặt phẳng xích 
đạo tại Gị. Nối O với Gị, A¡ góc GIOA; = ^ là 
kinh độ địa lý của điểm A. Góc AOA; = ọ là vĩ độ 
địa lý của điểm A (hình 3.4) 

+ Kinh độ địa lý của I điểm là góc nhị diện 
hơn bởi mặt phẳng kinh tuyến đi qua điểm đó và 
mặt phăng chứa kinh tuyến gốc. 


Những điểm năm phía bên phải kinh tuyến gốc 
có kinh độ Đông, những điểm năm phía bên trái có Xích đạo 
kinh độ Tây. Kinh độ địa lý biến thiên từ 0° đến 
180” Đông và 0° đến 180” Tây. 

Hình 3.4: Hệ tọa độ địa lý P 

+ Vĩ độ địa lý của một điêm là góc hơn bởi 
đường dây dọi đi qua điểm đó với mặt phẳng xích đạo. 

Việt Nam hoàn toàn nằm ở phía Bắc bán cầu và phía Đông kinh tuyến gốc nên tất 
cả các điểm trên nước ta đều có vĩ độ Bắc và kinh độ Đông. Trên bản đồ địa hình 
mạng lưới kinh tuyến và vĩ tuyến và tọa độ địa lý được biểu thị ở phần góc khung bản 
đồ. Toạ độ địa lý được xác định bởi phương pháp thiên văn trắc địa nên còn gọi là tọa 
độ thiên văn. 

3.4.2. Hệ tọa độ vuông góc phẳng 


Hệ tọa độ này được xây dựng trên mặt phẳng múi chiếu 6° của phép chiếu hình 
Gauss, trong đó nhận hình chiếu của kinh tuyến giữa múi làm trục X hình chiếu của 
xích đạo làm trục Y. 


Như vậy nếu tính từ điểm gốc về phía Bắc Y mang dấu dương, về phía Nam mang 
dấu âm, còn trị số Y về phía đông mang dấu dương, về phía tây mang dấu âm. Bắc bán 
cầu có X > 0 nhưng Y có thê âm hoặc đương. Khi tính toán để tránh được trị số Y âm 
người ta quy ước điểm gốc 0 có tọa độ Xạ = 0, Yạ =500 km nghĩa là tịnh tiến kinh 
tuyến giữa múi về phía Tây 500km được hệ tọa độ XIOY gọi là hệ tọa độ thông dụng 
(hình 3-5a). Hình 3.5b là ví dụ khu vực Hà Nội trong hệ toa độ thông dụng. 


X X 


<4— Kinh tuyến trục 


& : ọ: q 
Huệ  gÌn — Ím — Tạ 


a, Hệ tọa độ thông dụng Gauss b, Khu vực Hà Nội trong hệ tọa độ thông dụng 


ổn 6k 


CS S g 
L2 lên 1ẻ . . 
Hộ VAN TáS: 

3U 


Hình 3.5. Hệ tọa độ phẳng Gauss - Kruger 


Đề tiện sử dụng, trên bản đồ địa hình người ta kẻ sẵn lưới tọa độ vuông góc Gauss 
băng những đường thăng song song với trục OX và OY tạo thành lưới ô vuông. Chiều 
dài cạnh của lưới ô vuông có tính đến ảnh hưởng của biến dạng tương ứng với bản đồ. 
Ví dụ với bản đồ tỷ lệ 1:10.000, I:25.000 chọn ô vuông ứng với 1 kmỂ và gọi là lưới 
tim, cụ thể là với bản đồ 1:10.000 chọn cạnh ô vuông 10 em, bản đồ tỷ lệ 1:25.000 
chọn cạnh ô vuông 4 chỉ còn bản đồ I:50.000 là 2 cm. Phía ngoài khung bản đồ có ghi 
trị số X và Y của các đường song song. Để phân biệt ngay được tọa độ của điểm nằm 
ở múi chiếu thứ bao nhiêu và cách điểm gốc 0 bao nhiêu, người ta quy định cách viết 
hoảnh độ y có kèm theo số thứ tự của múi chiếu. 

Ví dụ: Toạ độ của điểm Láng Trung (Hà nội) là 2.325.464,246; 18.505.973.362 có 
nghĩa điểm cách xích đạo về phía Bắc 2.325.464.246 m và ở múi thứ 18 về phía đông 
và cách kinh tuyến giữa là 505.973,362 m. 

Đề tính số kinh độ của kinh tuyến giữa một múi chiếu nào đó ta dùng công thức: 


À„¿ = 6n - 3° ` h Ê» si vÓP 
b (n là sô thứ tự của múi chiêu) 


Lưới khống chế tọa độ mặt phẳng X và Y của Việt nam trong hệ HN - 72 được xây 
dựng theo hệ tọa độ vuông góc Gauss-kruger, trong đó Elipxoit dùng số liệu của 
Kravxoski 


3.4.3. Hệ tọa độ vuông góc UTM 


Trong phép chiếu hình UTM, hình chiếu của 
kinh tuyến giữa và xích đạo là hai đường thăng 
vuông góc với nhau và được chọn làm trục tọa 
độ. Đặc điểm của hệ trục tọa độ được mô tả trên 
hình vẽ (3.6). Toạ độ UTM của điểm M được xác 
định bởi tung độ N (North) và hoành độ E (East). 
Cũng như trong quy định trong phép chiếu hình 
Gauss trị số Ew được tính từ trục ON cách kinh 


ÿ ` h 500 km h Xích đạo 
luyên giữa 500km về phía Tây, nghĩa là EM = E' ' Thy ' 


1 
—————— 


+ 500km. 
Hình 3.6. Hệ tọa độ vuông góc UTM 


Trước năm 1975, quân đội Mỹ sử dụng hệ tọa 
độ UTM với số liệu Elipxoit của Everest để thành lập bản đồ địa hình cho khu vực 
miền Nam nước ta. Do đó khi sử dụng các bản đồ này để cho thống nhất cần phải tính 
chuyên tọa độ UTM (E và N) sang hệ tọa độ Gauss- Kruger (X và Y). 


3.5. CÁC HỆ TỌA ĐỘ ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM TỪ SAU 1954 
3.5.1. Hệ tọa độ HN - 72 

Từ năm 1959 đến năm 1966, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc, chúng 
ta đã xây dựng được hệ thống lưới tọa độ Nhà nước hạng I và II phủ kín lãnh thô miền 
Bắc Việt Nam. hệ quy chiếu được chọn là hệ thống chung cho các nước xã hội chủ 
nghĩa với Elipxoit Kraxôpsky, có các yếu tô chính: 

- Bán trục lớn a = 6.378.425,000 m 

- Độ dẹt k = I1:298,3 

- Điểm gốc tại Đài Thiên văn Pun Kô vơ (Liên Xô cũ) 
- Lưới chiếu tọa độ thắng Gauss - Kruger. 

Hệ tọa độ được truyền tới Việt Nam thông qua lưới tọa độ quốc gia Trung Quốc. 

Năm 1972 Chính phủ đã quyết định công bố Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia 
nói trên là Hệ Hà Nội - 72 (viết tắt là HN - 72) để sử dụng thống nhất trong cả nước. 
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước liếp tục 
phát triển vào phía Nam. 

Quá trình xây dựng lưới tọa độ Nhà nước thực hiện trong một thời gian dài, phải 
đáp ứng kịp thời tọa độ và bản đồ cho nhu cầu sử dụng thực tế nên toàn mạng lưới bị 
chia cắt thành nhiều khu vực riêng biệt. Hình thức xây dựng lưới rất đa dạng, toàn hệ 
thống chưa dược xử lý thống nhất. 


3.5.2. Hệ tọa độ VN - 2000 


Cho đến nay, HN - 72 không đáp ứng được nhu cầu kỹ thuật mà thực tế đòi hỏi, vì 
các lý do: 


- Hệ quy chiếu quốc gia HN - 72 (thực chất là Hệ quy chiếu chung của các nước xã 
hội chủ nghĩa trước đây) không phù hợp với lãnh thổ Việt Nam, có độ lệch giữa mô 
hình vật lý và mô hình toán học của trái đất quá lớn, do đó biến dạng lớn, làm giảm độ 
chính xác của lưới tọa độ và bản đồ. 


- Hiện nay các nước xã hội chủ nghĩa (cũ) cũng đã thay đôi Hệ quy chiếu quốc gia, 
vì vậy HN - 72 không còn mối liên kết khu vực nảo nữa. 


- HN - 72 hoàn toàn không tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ thống định vị 
toàn cầu GPS (Global Positioning System), hệ thống đã được phô biến trên toàn thế 
giới và ở Việt Nam. HN - 72 làm suy giảm độ chính xác định vị và tạo một quy trình 
công nghệ khá phức tạp khi xử lý toán học các trị đo GPS. 


- HN - 72 gây khó khăn trong việc liên kết tư liệu với quốc tế nhằm giải quyết các 
vấn đề quan trọng như hoạch định biên giới, dẫn đường hàng không, hàng hải, v.v... 
HN - 72 hiện nay bị chia cắt thành nhiều khu vực nhỏ, thiếu tính thống nhất trên toàn 
lãnh thổ. 

Vì vậy, thực tế đòi hỏi phải có một hệ quy chiếu phù hợp hơn thống nhất trên toàn 
quốc Các nhà khoa học ngành Đo đạc - Bản đồ đã nghiên cứu, thực hiện công trình 
nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Quyết định số 83/2.000/QĐ-TTG ngày 
12 tháng 7 năm 2.000 đưa Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN - 2.000 vào sử dụng 
thống nhất trên toàn quốc. VN - 2.000 có các yếu tố chính sau: 

1- Elipxoil quy chiếu: WGS toàn cần có kích thước: 
Bán trục lớn a = 6.378.137,000m 
Độ dẹt œ = 298,257223563 
2 - Điểm gốc tọa độ quốc gia: Điểm Nào đặt trong khuôn viên Viện Nghiên cứu 
địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. 
3 - Lưới chiếu tọa độ phẳng: Lưới chiêu UTM quốc tế 
4 - Chia múi và phân mảnh hhệ thông bản đồ cơ bản: theo hệ thống UTM quốc 
tế, danh pháp tờ bản đồ theo hệ thống hiện hành có chú thích danh pháp quốc tế. 

3.5.3. Tính chuyển tọa độ từ hệ HN - 72 sang VN - 2000 

Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 được áp dụng thống nhất để xây dựng hệ thống tọa 
độ các cấp hạng, hệ thống bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ nền, hệ thống bản đồ địa 
chính, bản đỗ hành chính quốc gia và các loại bản đồ chuyên đề khác. Chính vì vậy 
khi đo vẽ bản đồ chúng ta phái tính chuyên tọa độ từ hệ tọa độ HN - 72 sang hệ tọa độ 
VN - 2000. 


Tổng cục Địa chính đã có Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 
2001 hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN - 2000 quyết định 
chuyên đôi các hệ tọa độ trước đây theo hệ tọa độ VN - 2 000. 


Trong cùng một hệ quy chiếu, tọa độ phẳng của lưới chiếu UTM được tính thông 
qua loa độ phăng của lưới chiếu Gauss thông qua công thức sau đây: 


Xu = Xe xK 
Yụna = k,x (Ye- 5.00000) + 5.00000 
TuTM — To 
mụrw= kụ. mẹ 
Trong đó: 
K” = 0,9996 cho múi 6Ÿ: kọ = 0,9999 cho múi 3”, 
XUTM» YuTrw là tọa độ phẳng của lưới chiêu UTM 
Xe, Yo là tọa độ phăng của lưới chiếu Gauss 
Yurw› Yo là góc lệch kinh tuyến tương ứng của lưới chiếu UTM và lưới chiếu 
Gauss. 
mụrw, mẹ là tỷ lệ biến dạng chiều dài tương ứng của lưới chiếu UTM và lưới 
chiếu Gauss. 

Công thức tính các yếu tô Xo. Yo Yo› Yo: của lưới chiếu Gauss đã được hướng dẫn 
chi tiết trong quá trình tính toán hiện hành, khi áp dụng tính cần phải thay đổi kích 
thước elipxoit trái đất Kraxôpski bằng kích thước Elipxoit WGS-§4. 

Đề nhận biết vị trí điểm tọa độ thuộc múi nảo, trước giá trị tọa độ và được ghi 
thêm số hiệu múi theo bảng (3. 1): 


Bảng 3.1 : Kinh tuyên trục của một số múi 


Múi 6° Múi 3° 
Số hiệu múi Kinh tuyến trục Số hiệu múi Kinh tuyến trục 
48 105 481 1020 
482 1050 
49 JÌ Bị lày 49] 1080 
492 1110 
50 I7" 501 1140 
502 1170 


Ví dụ: - Toạ độ y của điểm thuộc múi 48 múi 6° là 48.523.456,123 m. 
- Toạ độ y của điểm thuộc múi 481 múi 3” là 481.645.456,321 m. 


3.6. PHẦN MẢNH VÀ ĐẶT PHIÊN HIỆU MẢNH BẢN ĐỎ 
3.6.1. Sơ đồ tống quát của hệ thống phân mảnh bản đồ địa hình (hình 3.7) 


Tờ bản đồ tỷ lệ 4 mảnh tỷ lệ 4 mảnh tỷ lệ 
1: 1.000.000 1: 500.000 1: 250.000 
96 mảnh tỷ lệ 4 mảnh tỷ lệ 4 mảnh tỷ lệ 4 mảnh tỷ lệ 
1: 100.000 1: 50.000 1: 25.000 1: 10.000 
256 mảnh tỷ lệ 
1: 5.000 
9 mảnh tỷ lệ 
1: 2.000 
4 mảnh tỷ lệ 
1: 1.000 


Hình 3. 7. Sơ đồ tổng quát phân mảnh bản đồ địa hình 


16 mảnh tỷ lệ 
1: 500 


3.6.2. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình cơ bản 
3.6.2.1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000.000 
Mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 kích thước 4” x 6” là giao nhau của múi 6° chia theo 
đường kinh tuyến và đai 4° chia theo đường vĩ tuyến. Ký hiệu múi được đánh số bằng 
số Á Rập 1,2,3,... bắt đầu từ múi số 1 nằm giữa kinh tuyến 18” và 174T, ký hiệu múi 
tăng từ Đông sang Tây. 
Ví dụ: múi l: 180°— 174”T 
múi 30: 6?T - 0° 
múi 31 : 0°~ 6°Ð 
múi 60: 174” Ð- 1807 
Ký hiệu đai được đánh bằng các chữ cái La Tĩnh A, B, Œ... (bỏ qua chữ cái O và ÏI 
để tránh nhằm lần với số 0 và số 1) bắt đầu từ đai A năm giữa vĩ tuyến 0° và 4°B, ký 
hiệu đai tăng từ xích đạo về hai cực. 
Trong hệ thống lưới chiếu UTM quốc tế, người ta đặt trước ký hiệu đai thêm chữ 
cái N đối với các đai ở Bắc bán cầu và chữ S đối với các đai ở Nam bán cầu. 
Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 trong hệ VN - 2000 có dạng X - yy (NX 
- yy) trong đó X là ký hiệu đai và yy là ký hiệu múi, phần trong ngoặc là phiên hiệu 
mảnh theo kiểu UTM quốc tế. 


Hình (3.8a) là phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:1.000.000 F - 48 (NF - 48). (F: là ký 

hiệu đai; 48 là ký hiệu múi; phần trong ngoặc là phiên hiệu theo ƯTM quốc tê). 
3.6.2.2. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đ địa hình tỷ lệ 1:500.000 

Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ I:1.000.000 chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ I: 500.000, mỗi 
mảnh có kích thước 2 x củU phiên hiệu mảnh đặt bằng các chữ cái A, B, C, D theo thứ 
tự từ Trái sang phải, từ trên xuống dưới. 

Theo kiểu UTM quốc tế, các phiên hiệu A, B, C, D được đánh theo chiều kim đồng 
hỗ bắt đầu lừ góc Tây - Bắc. 

Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:500.000 là: phiên hiệu mảnh bản đồ gốc 
(1:1 000 000) ký hiệu mảnh bản đồ 1:500.000 (phiên hiệu theo UTM quốc tế). 

Hình (3.8b) là ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ I:500.000 có phiên hiệu F - 48 — D 
(NF—48—C). 

3.6.2.3. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đô địa hình tỷ lệ 1:250.000 

Mỗi mảnh bản đồ tý lệ I:500.000 chia thành 4 mảnh bản đồ tý lệ I:250.000, mỗi 
mảnh có kích thước I'I!30' ký hiệu bằng các số Ả Rập I, 2, 3, 4 theo thứ tự từ trái sang 
phải, từ trên xuống dưới. 

Theo kiểu UTM quốc tế, mảnh bản đồ tý lệ 1:1.000.000 chia thành 16 mảnh bản đồ 
tỷ lệ 1:250.000. Phiên hiệu mảnh bản đồ 1:250.000 là: phiên hiệu mảnh bản đồ 
1:1.000 000 gốc - ký hiệu mảnh bản đồ I:250.000. 

Hình (3.8c) là ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ I:250.000 có phiên hiệu F - 48 — D - 4 
(NF-—48- l6 ). 

3.6.2.4. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đô địa hình tỷ lệ I:100.000 

Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 chia thành 96 mảnh bản đồ tý lệ 1: 100.000, 
mỗi mảnh có kích thước 30' x 30', ký hiệu bằng số Ả Rập từ 1 đến 96 theo thứ tự từ 
Trái sang phải, từ trên xuống dưới. 

Theo kiểu UTM quốc tế, hệ thống bản đồ tỷ lệ 1:100.000 được phân chia độc lập 
so với hệ thống bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000. Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 gồm 
4 số 2 số đầu bắt đầu bằng số 00 là số thứ tự của các múi có độ rộng 30' theo kinh 
tuyến xuất phát từ kinh tuyến 75”Ð tăng dần về phía Đông (múi nằm giữa độ kinh 
102°Ð và 10230°Đ là cột 54), 2 số sau bắt đầu bằng 01 là số thứ tự của các đai có độ 
rộng 30' theo vĩ tuyến xuất phát từ vĩ tuyên 4” Nam bán cầu (vĩ tuyến -4°) tăng dần về 
phía cực (đai nằm giữa độ vĩ 8° và 8?30' là 25). 

Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 
1:1.000 000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh 
bản đồ tỷ lệ 1:100.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000, phần trong ngoặc là phiên 
hiệu mảnh bản đồ đó theo kiều UTM quốc tế. 


Hình (3.8d) là ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000 có phiên hiệu F — 48 — 68 (6151). 

3.6.2.5. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 

Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ I:100.000 được chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ I:50.000, 
mỗi mảnh có kích thước 15'x 15', ký hiệu bằng A,B, C theo thứ tự từ Trái sang phải, 
từ trên xuống dưới. 

Theo kiêu UTM quốc tế, việc chia mảnh thực hiện tương tự, phiên hiệu mảnh băng 
chữ số La mã I, II, II, IV theo thứ tự bắt đầu từ mảnh góc Đông - Bắc theo chiều kim 
đồng hồ. 

Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I 
1:100 000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh 
bản đô tỷ lệ 1:50.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.000, phần trong ngoặc là phiên 
hiệu mảnh bản đồ đó theo kiểu UTM quốc tế (phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:50.000 
theo kiêu UTM quốc tế cũng đặt theo nguyên tắc trên nhưng không có gạch ngang). 

Hình (3.8e) là ví dụ mảnh bản đỗ tỷ lệ 1:50.000 có phiên hiệu F — 48 — 6§ — D 
(615111). 

3.6.2.6. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 

Mỗi mảnh bản đồ tý lệ I:50.000 chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ I:25.000, mỗi mảnh 
có kích thước 730" x 730", ký hiệu bằng a, b, c, d theo thứ tự từ Trái sang phải, từ 
trên xuống dưới. 

Hệ thống UTM quốc tế không phân chia các mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 và lớn 
hơn. 

Phiên hiệu mảnh bản đồ tý lệ I:25.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:50.000 
chứa mảnh bản đồ tý lệ 1:25.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 
1:25.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ I:50.000. 


Hình (3.8g) là ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ I:25.000 có phiên hiệu F - 48 - 68— D- d. 
3.6.2.7. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 


Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 được chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000, 
mỗi mảnh có kích thước 3'45" x 3'45", ký hiệu bằng 1, 2, 3, 4 theo thứ tự từ trái sang 
phải, từ trên xuống dưới. 

Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:10.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000 
chứa mảnh bản đồ tỷ lệ I:10.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 
1:10.000 trong mảnh bản đồ tỷ lệ 1:25.000. 


Hình (3.8f) là ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ I:10.000 có phiên hiệu F - 48 - 68— D-~ d- 4. 


3.6.2.8. Phân mánh và đặt phiên hiệu mảnh bản đỗ địa hình tỷ lệ 1:5.000 
Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:100.00 được chia thành 256 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000, 


mỗi mảnh có kích thước l'52,5" x I'52,5", ký hiệu bằng số từ 1 đến 256 theo thứ tự từ 
Trái sang phải, từ trên xuống dưới. 

Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:5.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 
I:100.000 chứa mảnh bản đồ tỷ lệ I:5.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản 
đồ tỷ lệ I:5.000 trong mảnh bản đô tý lệ l:100.000 đặt trong ngoặc đơn. 

Hình (3.8h) là ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ I:5.000 có phiên hiệu F - 48 — 68 - (256) 
3.6.2.9. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 

Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ I:5.000 được chia thành 9 mảnh bản đồ tý lệ I:2.000, mỗi 
mảnh có kích thước 37,5” x 37,5", ký hiệu bằng chữ La tinh a, b, c, d, e, £, h, k (bỏ qua 
¡, j để tránh nhằm lần với 1) theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. 

Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ l:2.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:5.000 
chứa mảnh bản đồ tỷ lệ I:2.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 
1:2.000 trong mảnh bản đồ tý lệ 1:5.000 đặt trong ngoặc đơn cả ký hiệu của mảnh bản 
đồ tỷ lệ I:5.000 và mảnh bản đồ tý lệ 1:2.000. 

Hình (3.8i) là ví dụ mảnh bản đồ tỷ lệ I:2.000 có phiên hiệu F - 48 - 68 - (256 - k). 
3.6.2.10. Sơ đỗ phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh hệ thống bản đô địa hình 


cơ bản 
Lưới chiếu hình nón đứng 2 Lưới chiếu UTM Lưới chiếu TÌM 
vĩ tuyến chuẩn 11° và 21% múi 6® múi 6° 
6° 6" 39 
1: 1.0OO.OOO 1: 5OO.OOO 
F-48 (NEF-48) E-48-DC(NF48-C) 


F-48 (NE-48) 


E-48 (@NF-48) 
œ,Phiên hiệm F~48-D(NF-48-C) F-48-D-4(NF-48-16) 


{19X1,5°múi 8?) 
mảnh BĐ tỷ lệ b, Phiên hiệu mảnh €, Phiên hiện nưữnh 
?-7.000.000 BĐ tỷ lệ !:300.000 BD tỷ lệ 1.250.000 
Lưới chiếu UTM Lưới chiếu ƯA 
múi 6° múi 6" 
69 
1:1.000.000 
E-48 GŒNE-48) 1:100.000 


F-48-68 (6151) 


F-4B-68-D (61511i 
F-48-68 (6151) t ) 


ad, Phiên hiệu mình BĐ t lệ I:200.000 e, Phiên hiệu minh B tý lệ f:SO.000 


1uưới chiếu UƯPM Lưới chiếu ƯIM 
múi 6° 15! múi 6° 7430" 
1:50.00O 1: 25.000 
F-48 -68-D T-48-68-D-d 


Tụ 
720" 
F-48-68-D-d-4 
F-48-68-D-d (3'45"X345J(múi 3°) 
ƒ, Phiên hiệu mảnh BĐ tỷ lệ !:25.000 8, Phiên hiệu mảnh BĐ tý lệ 1:10.000 
Lưới chiếu UTM Lưới chiếu ƯYM 
múi 6® múi 3° 


30' 1: 5000 
1:100.000 EF-48-68(6151) 


DEIE TRE D11 1 IEEIENINS Tho ty 


F-48-68- (256 -k) 


F - 48- 68(2%U 
g. Phiên hiệu h, Phiên hiệu mình 


mình BĐ rỷ lệ BÐ rỷ lệ /:2000 
1:5.000 


Hình 3.8. Phản mảnh bản đồ địa hình theo hệ UTMM - VN-2000 

3.6.3. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 

Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:1.000 và 1:500 chỉ được thành lập cho các khu vực nhỏ, 
có thể thiết kế hệ thống phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh phù hợp cho từng trường 
hợp cụ thể. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng cách phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 
theo hệ thông chung như sau: 

3.6.3.1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đô địa hình tỷ lệ 1:I.000 

Mỗi mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 chia thành 4 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000, ký hiệu 
băng chữ số La - Mã 1, II, II, IV theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Mỗi 
mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 chứa mảnh bản 
đồ tỷ lệ 1:1.000 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000 trong 
mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000, đặt trong ngoặc đơn cả ký hiệu của mảnh bản đồ tỷ lệ 
1:5.000, mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000 và mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000. 

Ví vụ mảnh bản đô tỷ lệ 1:1.000 có phiên hiệu F — 48 — 68 - (256 — k— IV). 

3.6.3.2. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 

Mỗi mảnh bản đồ tý lệ I:2.000 được chia thành 16 mảnh bản đồ tỷ lệ I:500, ký hiệu 

băng chữ số Ả Rập từ 1 đến 16 theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Phiên 


hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:500 gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:2.000 chứa mảnh bản 
đồ tỷ lệ I:500 đó, gạch nối và sau đó là ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:500 trong mảnh 
bản đồ tỷ lệ I:2.000, đặt trong ngoặc đơn cả ký hiệu của mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000, 
mảnh bản đồ tỷ lệ 1 :2.000 và mảnh bản đồ tỷ lệ I:500. 


Ví dụ mảnh bản đô tỷ lệ 1:1.000 có phiên hiệu F — 4§ - 68 - (256 - k— 16). 


Chương 4 
PHƯƠNG PHÁP THẺ HIỆN NỘI DUNG BẢN ĐÒ 


4.1.NHỮNG TÍNH CHÁT CƠ BẢN CỦA KÝ HIỆU BẢN ĐỎ 
4.1.1. Vai trò của ký hiệu bản đồ 


Ký hiệu bản đồ là ngôn ngữ đường nét giả định của bản đồ và tạo thành một trong 
những hệ thống ký hiệu khoa học riêng. Cũng như các ngôn ngữ khác, ngôn ngữ bản 
đỗ là hình thái thể hiện trực tiếp những ý nghĩ và là vũ khí trợ giúp sự tổng hợp. Hệ 
thống ký hiệu của tất cả các ngôn ngữ nghệ thuật được suy diễn từ ngôn ngữ nói. 
Không có chúng thì không tạo ra hệ thống ký hiệu nào. Hệ thống ký hiệu có đặc tính 
là ngắn gọn so với ngôn ngữ nói, do đó khả năng nhận và hiểu biết cũng nhanh hơn. 
ưu điểm của ký hiệu còn hướng ý nghĩ tới sự liên hệ không gian và thời gian của đối 
tượng nội dung. Bản đồ học là môn khoa học nên ngôn ngữ bản đồ phải thoả mãn ba 
chức năng sau: 


- Dạng (hoặc cấu trúc) hình vẽ ký hiệu gợi cho ta liên tưởng đến đối tượng cần 
phản ánh. 


- Bản thân ký hiệu phải chứa trong đó một nội dung nào đó về số lượng, chất 
lượng, cấu trúc động lực phát triển của đối tượng cần phản ánh trên bản đồ. 


- Ký hiệu trên bản đồ phải phản ánh vai trò của đối tượng trong không gian và vị 
trí tương quan của nó với các yếu tố khác. Các ký hiệu được sắp xếp theo một quy 
định thống nhất trong không gian. 


Hệ thống các ký hiệu tạo thành một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ bản đồ. Chức 
năng của ngôn ngữ bản đồ là truyền đạt nội dung của bản đô. 


Ký hiệu bản đồ năm trong cả hệ thông ký hiệu. Hệ thống ký hiệu là toàn bộ những 
ghi chú quy ước dùng trên bản đồ của tý lệ nhất định, của ý nghĩa, của nội dung và đặc 
tính sử dụng. Chúng có khả năng ghi nhận, hình thức hoá và hệ thống hoá các kiến 
thức, chúng phục vụ cho khả năng hình thành các trị thức, các ý tưởng khoa học (tức 
là khả năng nghiên cứu lý thuyết). Sự hình thành nhiều khái niệm khoa học không thể 
có được nếu không đưa ra hệ thống ký hiệu và vận dụng chúng một cách sáng tạo. 
Dạng bên ngoài của sự quy ước, sự liên kết và kết hợp chúng tạo cho quá trình sáng 
tạo suy tư, dễ dàng cho sự hiểu biết sâu mối liên hệ phức tạp. Nghiên cứu hệ thống ký 
hiệu từ cơ sở ký hiệu học giúp cho ta biết thêm những điều khác biệt, chỉ ra thực chất 
của ký hiệu như là ngôn ngữ khoa học riêng của bản đồ học và hơn nữa tìm con đường 
để hoàn thiện nó. 

4.1.2. Những tính chất cơ bản của ký hiệu bản đồ 


Khi thiệt kê các ký hiệu và bô trí chúng trên bản đô cân thoả mãn yêu câu chính là: 
đọc rõ ký hiệu và bản đó đê đọc. 


Đọc rõ là dễ dàng và nhanh chóng nhận biết ra ký hiệu bản đồ. Do vậy khi thiết kế 
hình dáng ký hiệu phải đơn giản, phố cập, dễ liên tưởng và mềm mại. Các yếu tố bên 
ngoài cũng ảnh hưởng tới như ánh sáng, khoảng cách. Do đó, để có độ đọc rõ tối ưu 
cần phải chú ý tới các yếu tố bên. 

Khả năng phân biệt ký hiệu cũng là một tính chất của ký hiệu bản đồ. Thấy rõ hình 
ảnh là điều kiện đọc rõ đầu tiên, sau đó là sự phân biệt chi tiết các phần tử tạo thành 
ký hiệu mà ta nhận thức ra hình dáng ký hiệu. Nét riêng biệt của ký hiệu là nó được 
tách từ các ký hiệu xung quanh của hệ thống. Khi thiết kế ký hiệu phải tính toán tới 
các giới hạn của mắt. 

Một tính chất quan trọng khác của ký hiệu bản đô là trực guan, tức là dễ nhận thức 
bằng mắt, đễ hiểu ngay ký hiệu. Ngoài hình vẽ tượng hình của ký hiệu, người ta còn 
dùng màu sắc để gán cho các hiện tượng. 


Đặc tính mỹ quan của ký hiệu có đặc tính toàn năng như: việc thể hiện ký hiệu, 
chọn kích thước phù hợp, tính nghệ thuật trong việc kết hợp đường nét, hài hoà màu 
sác, kiêu đáng ký hiệu phù hợp với chủ đề bản đồ.... Biện pháp mỹ quan của ký hiệu 
không như nhau đối với bản đồ có mục đích khác nhau. 

Ký hiệu bản đồ và hệ thống của nó có tính chất đo đạc, tức là ta có thể đếm số 
điểm, đo chiều dài, diện tích...hay là nhận được các chỉ số, số lượng khi nghiên cứu 
không gian và thời gian của đối tượng nảo đó. 

Theo quan điểm thông tin học thì ký hiệu bản đồ là vật mang tin. Vì trong quá trình 
xây dựng ký hiệu ta sử dụng nhiều tư liệu mới có được. Do sự kết hợp thê hiện và các 
chi tiết của ký hiệu mà nó có một dung lượng thông tin nhất định. Một ký hiệu tốt là 
ký hiệu có cấu trúc ít nhưng lượng thông tin lại nhiều. 


4.2. HỆ THÓNG KÝ HIỆU BẢN ĐÓ 
4.2.1. Ký hiệu bản đồ 
Ký hiệu bản đồ là phương tiện để thể hiện các nội dung bản đồ, nó cũng là hình 
thức để qua đó người ta nhận biết được mức độ tổng quát hoá nội dung bản đồ. Chính 
vì vậy, có thê nói ký hiệu bản đồ là ngôn ngữ của bản đồ. 
Ký hiệu bản đồ bao gồm các ký hiệu, hình vẽ đồ hoạ đặc biệt được vẽ trên bản đồ 
để thể hiện nội dung bản đô. 
Chức năng của ký hiệu bản đồ bao gồm: 


- Chỉ ra dạng, loại đôi tượng và các đặc tính về số lượng, chất lượng của đôi 
tượng. 


- Xác định vị trí không gian của các đôi tượng, hiện tượng và sự phân bô của 
chúng (ví dụ sự phân bô các điêm dân cư, mật độ dân cư...). 


- Mỗi ký hiệu được dùng đặc trưng cho một hay một nhóm đối tượng có tính chất 


đồng nhất. 

Đề sử dụng bản đồ tốt hơn, cần hiểu và nắm chắc các ý nghĩa của ký hiệu bản đô, 
lương quan giữa ký hiệu hình ảnh với đối tượng, hiện lượng thực cần thể hiện. Vì vậy 
khi sử dụng bản đồ, điều đầu tiên là phải nghiên cứu và thê hiện rõ các ký hiệu trong 
bảng chú giải, bảng ký hiệu bản đồ. 

Đề làm tốt chức năng của ký hiệu cần có một số yêu cầu đối với ký hiệu bản đồ: 

+ Vẽ ký hiệu đơn giản: các ký hiệu phải được tạo thành từ phần tử đơn giản, dễ 
vẽ: các dạng hình học như điểm, đoạn thắng, hình tam giác, hình vuông, hình tròn, 
cung tròn... 


+ Ký hiệu phải rõ ràng, đẹp: khi vẽ và sử dụng không gây nhằm lẫn. 
+ Tiện dụng, dễ dàng khôi phục hình ảnh thật của đối tượng. 


+ Đáp ứng khả năng sinh học của mắt, màu sắc ký hiệu phải dựa vào thói quen 
sử dụng, điều kiện khí hậu, đặc tính dân tộc, địa phương. 


Các ký hiệu làm nhiệm vụ chỉ ra vị trí, tính chất không gian của đối tượng. 
Như vậy, ký hiệu bản đồ thực chất là ngôn ngữ riêng của bản đồ. Nghiên cứu hệ 
thống ký hiện bản đỗ là nghiên cứu ba vấn đề chính tạo nên hệ thống ký hiệu bản đồ 
đó là: 
4.2.1.1. Cú pháp của hệ thông ký hiệu bản đô 


Cú pháp của hệ thống ký hiệu bản đồ là sự liên hệ các ký hiệu với nhau bên trong 
một hệ thống ký hiệu thống nhất đã có, nó nghiên cứu việc xây dựng các ký hiệu 
trong hệ thống của chúng. 


Nhiệm vụ của cú pháp gôm: 


- Xây dựng và hệ thống hoá ký hiệu bản đồ theo các phần tử cấu tạo và theo khả 
năng đường nét. 
- Nghiên cứu khả năng kết hợp đường nét trong một ký hiệu đề tạo ra một dãy ký 
hiệu. 
- Nghiên cứu, phối hợp không gian của ký hiệu và xây dựng chúng cho hợp lý. 
Các ký hiệu bản đồ đều có cấu trúc từ các phần tử là: điểm, đường, diện tích. 
Đặc trưng của cú pháp bản đồ là hình dáng, kích thước, hướng, cấu trúc bên trong, 
độ sáng và sắc thái của ký hiệu. 
Dựa vào các đặc trưng của cú pháp bản đồ người ta có thê chia các ký hiệu thành 
từng nhóm, hoặc tách lớp nội dung bản đồ theo các đặc trưng cú pháp ký hiệu bản đồ 
(dùng trong công nghệ bản đồ số). 


Nhiệm vụ của cú pháp bản đô còn bao gôm cả việc tạo và biên đôi các ký hiệu 


riêng, chỉ tiết thành các ký hiệu chung, tông hợp. Đây chính là cơ sở để tổng quát hoá 
bản đồ trong công nghệ truyền thống và công nghệ tự động hoá bản đồ. Nó cũng tạo 
ra khả năng tự động hoá sản xuất và sử dụng bản đồ. 


4.2.1.2. Ngữ nghĩa của hệ thông ký hiệu 

Ngữ nghĩa bản đỗ là mối liên quan của ký hiệu tới các đối tượng, ghi chú, nó 
nghiên cứu giá trị lư duy của ký hiệu, xác định ý nghĩa băng hình thức bên ngoài của 
ký hiệu, xác định mối liên quan của ký hiệu với thực tế, giải thích tính thông tin của 
ký hiệu. 

Các đối tượng và hiện tượng thể hiện trên bản đồ được đặc trưng bởi một loạt các 
dấu hiệu (thông số) để chỉ ra vị trí, tính chất, nguồn gốc sự vận động, động thái của 
chúng... 


Sự phụ thuộc, mối liên hệ ngữ nghĩa của ký hiệu vả đôi tượng là: trong hình ảnh 
bản đồ (ký hiệu hay hệ thống ký hiệu) thì các thông số đặc trưng này phải được thê 
hiện rõ ràng. 

Khi thiết kế ký hiệu cần tìm và đưa ra khả năng đường nét, màu sắc hợp lý để thê 
hiện tốt các dấu hiệu, đặc trưng của đối tượng, hiện tượng bản đồ (đặc trưng số lượng, 
chất lượng, động thái phát triển). 


Bằng khả năng đường nét của ký hiệu có thê tách ra các dấu hiệu chính, phụ của 
đối tượng. Khả năng nảy tạo điều kiện thuận lợi cho đọc bản đồ theo thứ tự tìm kiếm 
thông tin từ cao xuống thấp, từ chung đến riêng, từ khái quát đến chỉ tiết. 


Mối liên hệ giữa ngữ nghĩa của ký hiệu được xác định trong bảng chú giải bằng 
ngôn ngữ tự nhiên. Trong bảng chú giải không những giải thích ý nghĩa mỗi ký hiệu 
mà còn chỉ ra các nhóm và phân nhóm của chúng...hay nói cách khác khi nhìn vào 
bảng chú giải có thể biết được nội dung của bản đồ. Trên bản đồ khi kết hợp không 
gian mối liên hệ ký hiệu thì sẽ có ý nghĩa rộng hơn, sâu hơn và mở rộng khả năng 
truyền đạt thông tin. 


Vai trò ngữ nghĩa của ký hiện bản đồ có thể chia ra nhiều mức độ khác nhau: 

+ Mức thấp là các ký hiệu cơ bản để truyền đạt thông tin có giới hạn (ví dụ 
đường bình độ trên bản đồ là ký hiệu phản ánh một đường nối liền các điểm có cùng 
độ cao trên thực địa). 

+ Mức cao là sự kết hợp không gian của các ký hiệu (hệ thống các đường bình 
độ cho thông tin ở mức cao hơn: đó là các dạng địa hình, độ cao, độ dốc,...) tạo ra các 
khái niệm và các ý nghĩa mới rộng hơn. 

Xác định ngữ nghĩa của ký hiệu bản đồ còn liên quan đến việc phân loại đối tượng 
bản đồ, chỉ tiết hoá thứ bậc ngữ nghĩa phụ thuộc vảo tỷ lệ và ý nghĩa, mục đích bản đồ 
cần thành lập. 


4.2.1.3. Ngữ dụng của hệ thống ký hiệu bản đồ 
Ngữ dụng là mối liên hệ giữa ký hiệu bản đồ với người chế tạo và người sử dụng 
bản đồ. Điều kiện cần thiết đối với người chế tạo và người sử dụng là ý nghĩa ngôn 
ngữ bản đồ 


Đối với người làm bản đồ thì phải cung cấp tối ưu tính đúng đắn, đầy đủ và dễ đọc 
nội dung bản đồ. 

Đối với người sử dụng bản đồ thì cá thể hiểu các thông tin trên bản đô, có thể nội 
suy các ký hiệu, phân tích, xác định mối liên hệ đúng đắn nội dung bản đồ tức là đọc 
bản đồ hiệu quả nhất. 


4.2.2. Phân loại ký hiệu bản đồ 


Tương ứng với những đặc tính của hiện tượng (chủ yếu hiện tượng địa lý) với 
những tính chất và đặc điểm của đồ hoạ và màu sắc, các ký hiệu của bản đồ thường ở 
các dạng: ký hiệu điểm, ký hiệu luyến tính và ký hiệu diện lích. 


4.2.2.1. Ký hiệu điểm 


Đó là những ký hiệu được dùng đề thê hiện vị trí và đặc trưng về chất lượng và SỐ 
lượng của các đối tượng, nhưng không thể hiện kích thước và hình dạng của chúng, ví 
dụ: cột mốc trắc địa, các mỏ, mốc địa giớ....Những đôi tượng này trên thực địa có 
kích thước không thể biểu thị được trong tỷ lệ của bản đồ cần lập hoặc là mặc dù kích 
thước của chúng có thê biểu đạt được trong tỷ lệ bản đồ nhưng lại nhỏ hơn kích thước 
của ký hiệu. Ký hiệu này thường dùng để xác định vị trí hiện tượng là chính. VỊ trí của 
hiện tượng là tâm của ký hiệu hình học. 


4.2.2.2. Ký hiệu tuyên tính 


Các ký hiệu tuyến tính được dùng để biểu thị những đối tượng trên thực địa được 
xác định trên các đường nét hoặc là những đối tượng có dạng kéo dài nhưng chiều 
rộng của chúng không thể hiện được theo các tỷ lệ bản đồ. Ví dụ: đường sắt, đường 
giao thông, địa giới hành chính, đường dây thông tin...đó là những ký hiệu phân bố 
theo chiều dài là chính. Các vị trí này cho phép thê hiện chiều dài đúng theo tỷ lệ và 
hình dạng của địa vật. Chiều rộng của ký hiệu phải tăng lực nét đề phản ánh được rõ, 
vì vậy không thể đo chiều rộng của các đối tượng đó trên bản đồ. 

4.2.2.3. Ký hiệu diện tích 

Các ký hiệu diện tích được dùng để biểu thị những đối tượng mà diện tích của 
chúng có thể được biểu đạt được trong tỷ lệ của bản đồ. Đường viền của đối tượng có 
thể được vẽ bằng nét liền, nét đứt hoặc bằng các điểm chấm. Bên trong phạm vi của 
đường viền có thê dùng màu sắc, hình vẽ và các ghi chú bằng chữ hoặc số đề biểu thị 
các đặc trưng của đối tượng cần thể hiện. 


Các ký hiệu diện tích chỉ rõ được vị trí của đôi tượng và một sô đặc điêm khác của 


nó (kích thước, hình dạng và các dấu hiệu về chất lượng). 


Màu sắc và chữ trên bản đồ cũng thuộc hệ thống ký hiệu bản đỗ và là một phần nội 
dung không thê thiếu được của bản đồ. 


Màu sắc là phương tiện tạo hình mạnh nên được dùng rộng rãi trong suốt quá trình 
thành lập bản đồ. Dùng màu như một ký hiệu quy ước để phản ánh cả đặc tính chất 
lượng và số lượng của hiện tượng. Màu sắc trên bản đồ còn làm tăng số lượng thông 
tin cần có mà không làm giảm bớt độ đọc bản đồ, phản ánh cả đặc tính không gian 
lãnh thổ, đồng thời có sự kết hợp màu sắc hài hoà để tăng tính thâm mỹ cho bản đô. 
Vì vậy màu sắc là một thành phần của ngôn ngữ bản đồ. 


Mọi ghi chú trên bản đồ đều dùng chữ và số thông qua kiểu chữ, cỡ chữ...tức là 
dùng các tính chất đồ hoạ đề phản ánh đặc tính chất lượng và SỐ lượng của hiện tượng, 
phân biệt các loại hiện tượng tự nhiên hay xã hội trên bản đồ. Các ghi chú có thể phân 
thành hai nhóm: 


- Ghỉ chú giải thích: Dùng để giải thích về loài hoặc loại của các đối tượng được 
biểu thị trên bản đồ và những đặc trưng về chất lượng và số lượng của chúng. Các ghi 
chú giải thích thường có dạng ngắn gọn và đơn giản. 

- Ghỉ chú tên riêng: Bao gồm tên các đỗi tượng thủy văn (sông, biển hồ...), tên các 
đối tượng sơn văn (dãy núi, đỉnh núi..), tên của các đối tượng kinh tế - xã hội (tên các 
nước, lên các đơn vị hành chính, tên các điểm dân CƯ...). 


Các kiểu và kích thước của các chữ và số ghi chú giải thích thường được phân biệt 
theo sự khác nhau cửa các đặc trưng chất lượng và SỐ lượng của các đối tượng. Bảng 
4.1 là một số dạng ký hiệu bản đồ. 


Bảng 4.1: Một số dạng ký hiệu bản đồ 


Điểm tọa độ Nhà nước 


Trạm khí tượng 


Ký hiệu điểm 


Ranh giới quốc gia 


Ống dẫn nước, hơi, dầu 


Ký hiệu tuyển tính 


Ruộng lúa 


Ký hiệu diện tích Đất trồng màu 


Hoa, cây cảnh 


TH doc... c6 56 S6 xu nanananannal) 


4.3. TÔNG QUÁT HOÁ NỘI DUNG BẢN ĐỎ 
4.3.1. Tổng quát hoá bản đồ 


Tổng quát hoá bản đồ là sự lựa chọn và khái quát các đối tượng được biểu thị trên 
bản đồ phù hợp với mục đích, tỷ lệ, nội dung của bản đồ và với những đặc điểm của 


lãnh thổ bản đồ. Thực chất của tông quát hoá bản đồ là truyền đạt lên bản đồ những 
đặc điểm cơ bản và điển hình của các đối tượng và những mối liên hệ giữa chúng. 


Tổng quát hoá bản đồ là một trong ba đặc điểm cơ bản của bản đồ. Bản chất của 
bản đồ là khả năng bao quát và nghiên cứu trực tiếp một không gian nhất định (vùng, 
miễn, đại lục, hoặc toàn bộ trái đất). Điều này được thê hiện ngoài việc sử dụng phép 
chiếu bản đồ, còn dựa trên hai đặc điểm khác của sự biểu thị bản đồ là việc thu nhỏ 
các đối tượng nghiên cứu và truyền đạt chúng ở dạng tổng quát. Muốn thu nhỏ các đối 
tượng phải sử dụng các nguyên tắc toán học. Muốn truyền đạt các đối tượng trong thể 
tổng quát phải trừu tượng hoá các tổng thể và quá trình cụ thể, phải bỏ qua nhiều đặc 
trưng và những mối liên hệ cần thiết. Chính những sự trừu tượng hoá này tạo điều kiện 
cho việc nhận thức sâu sắc hơn những khía cạnh nhất định của thực tế, tạo cho bản đồ 
sản phẩm mới. Đó chính là cơ sở của sự tổng quát hoá. 


4.3.2. Những nhân tổ chỉ phối sự tống quát hoá bản đồ 


Những nhân tố cơ bản quyết định tính chất và mức độ tông quát hoá là: mục đích 
của bản đồ; đề tài (nội dung) và đặc điểm của đối tượng biểu thị. 


* Ảnh hưởng của mục đích bản đô 


Trên bản đồ chỉ biểu thị những đối tượng và hiện tượng phù hợp với mục đích của 
nó. Những bản đồ có cùng đề tài và cùng tỷ lệ nhưng có mục đích khác nhau thì mức 
độ chỉ tiết và đặc điểm của sự biểu thị nội dung cũng khác nhau. 


* Ảnh hưởng của tỷ lệ bản đồ 


Những bản đồ có cùng để tài và mục đích sử dụng nhưng có tỷ lệ khác nhau thì 
mức độ tông quát hoá khác nhau. Bản đồ có tỷ lệ càng lớn thì thể hiện nội dung cảng 
chỉ tiết; ngược lại tỷ lệ càng nhỏ thì nội dung biểu thị càng khái lược. 

* Ảnh hưởng của đê tài bản đô 

Đề tài bản đồ quyết định phạm vi các yếu tố nội dung cần thể hiện; quyết định 
những yếu tố nảo cần thê hiện chi tiết nhất, những yếu tô nào chỉ cần thể hiện khái 
lược. 


* Ảnh hưởng của đặc điểm địa lý của lãnh thổ bản đô 


Khi tông quát hoá bản đồ cần phải xem xét đến đặc điểm địa lý của lãnh thổ bản đồ 


4.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP THẺ HIỆN NỘI DUNG BẢN ĐỎ 

Khi thành lập bản đồ người ta phải sử dụng các phương pháp khác nhau đề thê hiện 
các yêu tố nội dung chuyên môn. Mỗi phương pháp có thể sử dụng độc lập hoặc sử 
dụng phối hợp với các phương pháp khác. 


4.4.1. Phương pháp ký hiệu 


Đó là phương pháp dùng các ký hiệu ngoài tỷ lệ để thê hiện các đối tượng xác định 


tại các điểm hoặc có kích thước không thê hiện được theo tỷ lệ bản đồ, hoặc diện tích 
của nó trên bản đồ nhỏ hơn diện tích của ký hiệu. 

Phương pháp ký hiệu không những chỉ nêu được đặc điểm phân bố của đối tượng 
mà còn có khả năng thê hiện được những đặc trưng về số lượng, chất lượng cũng như 
cầu trúc và động lực của các đối tượng nữa. 


Thể hiện đặc trưng vẻ số lượng hiện tượng thông qua kích thước của ký hiệu, đôi 
khi người ta còn dùng cả màu sắc hay nét gạch bên trong ký hiệu. Sự liên hệ giữa số 
lượng hiện tượng ở từng điểm bằng kích thước của ký hiệu được xây dựng xuất phát 
từ mức độ xác định toán học khác nhau tuỳ theo việc lựa chọn chỉ số biểu hiện. 


Nếu như số lượng của đối tượng cụ thê ở từng điểm được phản ánh qua kích thước 
tương ứng của từng ký hiệu thì sự biểu hiện này được xác định về mặt toán học, giá trị 
của bản đồ rõ ràng là cao. Ngược lại nếu số lượng của đối tượng chia ra theo những 
khái niệm tương đối như lớn, trung bình, nhỏ thì tính số lượng không được biểu hiện 
và tính chất xác định sẽ thấp. 


Đảm bảo nguyên tắc toán học sẽ biểu hiện đặc tính số lượng hiện tượng tuỳ thuộc 
vào kiểu phụ thuộc toán học nảo giữa đặc tính SỐ lượng của hiện tượng và kích thước 
của ký hiệu biểu hiện nó trên bản đồ. Có 3 kiểu phụ thuộc toán học là: phụ thuộc theo 
đường theo diện tích và phụ thuộc theo thê tích. 


- Kiểu phụ thuộc theo đường tức là đặc tính SỐ lượng của hiện tượng được tính 
bằng độ dài của ký hiệu tương ứng trên bản đồ. Như vậy, chiều dài của ký hiệu sẽ tăng 
lên tương ứng với sự tăng lên về số lượng của hiện tượng. 

Kiểu phụ thuộc này tuy rõ ràng, dễ thể hiện sự khác nhau về số lượng của hiện 
tượng nhưng ít được sử dụng vì chiều dài của các ký hiệu tăng lên tương đối nhanh 
cùng với sự tăng của số lượng hiện tượng. Nếu trên cùng một bản đồ mà sự chênh lệch 
về số lượng tôi đa và số lượng tối thiểu của hiện tượng quá lớn thì việc dùng ký hiệu 
theo đường sẽ khó khăn. 

- Kiểu phụ thuộc theo diện tích: Đặc tính SỐ lượng của hiện tượng tương ứng với 
diện tích của ký hiệu thê hiện trên bản đồ. Sự phụ thuộc này được xác định theo đơn vị 
diện tích của ký hiệu. 

Ví dụ: Nếu quy định Ì mmF của ký hiệu thể hiện số dân là 2.000 người của một 
điểm dân cư, vậy số dân của một điểm dân cư là 20.000 người thì diện tích của ký hiệu 
sẽ là 10 mm”. 

Kiểu phụ thuộc theo diện tích được biểu hiện băng công thức: 
P=Qn? 
Trong đó: P là diện tích của điểm dân cư 


Q là số lượng của hiện tượng 


mÏ là đơn vị go diện tích tương ứng với một đơn vị số lượng. 


Với kiểu phụ thuộc này, kích thước về chiều dài của ký hiệu sẽ được xác định như 
Nếu ký hiệu là hình vuông thì cạnh của hình vuông sẽ được tính: 


a= ýP (4.2) 
Nếu ký hiệu là đường tròn thì đường kính của ký hiệu sẽ là: 
2 
d= Xe (vìp= Đ ) 
H 4 (4.3) 


Như thế khi so sánh 2 ký hiệu ta thấy rất rõ ràng. Ví dụ so sánh hai ký hiệu là hai 
đường tròn với đường kính D và d với diện tích tương ứng là P và p ta thấy: 
K:›.s.. 
nh vế 
P_HP” 4 _P D 
——= > 


P 


x< 
P.4 Hdđ p d 


Nếu D = X và d =1 thì ta có: 


2 
BI HT : 
HT dị p 

Điều kiện duy nhất để so sánh các ký hiệu với nhau là giữa chúng phải có hình 
dạng giống nhau. Trước khi dựng các ký hiệu lên bản đồ cần phải tính toán kích thước 
cho từng ký hiệu. Như vậy, trước hết phải xác định được tỷ lệ cơ sở của ký hiệu nghĩa 
là xác định được đại lượng nhất định của chỉ số đối tượng tương ứng với diện tích của 
I mm” ký hiệu. 

Công thức để tính kích thước ký hiệu như sau: Cho A là chỉ số hiện lượng tương 
ứng với diện tích P, A = P. kích thước ký hiệu cần tìm là x = P. Nếu ký hiệu vòng tròn 
khác là d = I mm tương ứng với tỷ lệ cơ sở là M và theo công thức trên M = P, thay 
vào la có: 

P.P? 
Ba 


d 


2 
Tn x-Í= (4.4) 


Ví dụ: lấy tỷ lệ cơ sở của ký hiệu là 1.000 dân (1.000 dân tương ứng với lmm') tính 
kích thước ký hiệu của điểm dân cư 100.000 dân ta có: 


se [100.000 _ T 
1.000 


Khi sử dụng công thức trên phải ghì rõ trong bảng chú giải của bản đồ: | 


3 lê Lắệu .^ kì LỆ ¬ 
mm“ tương ứng với bao nhiêu chỉ sô hiện tượng. 


Như vậy theo cách tính toán trên, chúng ta có thể xác định được kích thước của bất 
kỳ ký hiệu theo dạng hình học nào. 

Kiểu phụ thuộc vào diện tích được sử dụng nhiều nhất đề biểu thị đặc tính số lượng 
của hiện tượng. Vì kích thước của ký hiệu tuy vân tăng theo sự tăng về số lượng hiện 
tượng nhưng sự tăng đó chậm hơn nhiều với sự tăng của kiểu phụ thuộc theo đường. 

Ví dụ: Số lượng của hiện tượng tăng 100 lần, nhưng kích thước của ký hiệu lại 
tăng ^Í100 là tăng có 10 lần. 

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, kiểu phụ thuộc theo diện tích cũng không đem 
lại kết quả khi có sự chênh lệch quá lớn của các chỉ tiêu tối đa và tối thiểu, ví dụ như 
sự khác biệt quá lớn giữa dân số thành thị và dân số vùng nông thôn. 

- Kiểu phụ thuộc theo thể tích: đặc tính số lượng của hiện tượng tương ứng với thể 
tích của ký hiệu. Các ký hiệu thường được dùng là các khối cầu, khối lập phương hay 
khối hình nón... 

Kích thước của ký hiệu phụ thuộc theo thê tích được tính bằng công thức: 

d= ŸV (4.5) 
Trong đó: d là cạnh của ký hiệu 
V là thê tích của ký hiệu 
Như vậy kích thước của ký hiệu chỉ tăng lên theo căn bậc 3 của SỐ lượng hiện 
tượng, nghĩa là kích thước của ký hiệu sẽ tăng chậm hơn so với sự phụ thuộc theo 
diện tích. 

Ví dụ: Hai chữ số của hiện tượng chênh nhau 100 lần. Nếu biểu thị theo đường thì 
kích thước của hai ký hiệu chênh nhau 100 lần, theo diện tích thì kích thước của hai ký 
hiệu chênh nhau 10 lần, còn theo thể tích thì kích thước của chúng chỉ chênh nhau là : 


100 = 4,64 lần. 


Như thế, các kiểu phụ thuộc theo thê tích áp dụng tốt trong những trường hợp các 
chữ số số lượng của hiện tượng chênh nhau quá lớn. Ngược lại nếu số lượng của hiện 
tượng không chênh nhau nhiều thì kích thước các ký hiệu ít khác biệt nhau. 

Trong thực tế xây dựng bản đỗ, người ta không phản ánh đặc tính số lượng, hiện 
lượng theo sự phụ thuộc toán học cứng nhắc, mà lại theo sự phụ thuộc tự do theo kinh 
nghiệm và thực nghiệm. 

Người ta thường biểu thị đặc tính số lượng hiện tượng theo các thang liên tục hay 
thang cấp bậc. 

- Theo thang liên lục: kích thước của các ký hiệu sẽ biến đổi liên tục theo sự biến 
đôi về số lượng của hiện tượng. Việc biểu hiện bản đồ theo thang liên tục rất phức tạp 


vì phải tính toán kích thước cho mỗi ký hiệu theo SỐ lượng của hiện tượng. 


- Thang cấp bậc (gián đoạn): kích thước của ký hiệu không thay đổi như thang liên 
tục vì kích thước ký hiệu được chia theo lừng cấp. Mỗi một cấp phản ánh một số 
lượng gần nhau của các hiện tượng. Nhưng số lượng trong một cấp bậc sẽ được thê 
hiện bằng ký hiệu có độ lớn như nhau. Thang cấp bậc không thê xác định số lượng của 
hiện tượng chính xác như thang liên tục, nhưng lại dễ tri giác hơn, khi dùng bản đồ 
không cần phải sử dụng đến compa và các phép tính khác. Hơn nữa dùng thang cấp 
bậc có lợi là không sợ các chỉ số của hiện tượng hầu như không vượt qua thang tầng 
của nó. 

Thang cấp bậc thường bao gồm các loại thang tầng sau: 


- Thang cấp bậc theo cấp số cộng được xây dựng theo nguyên tắc sau: a, a + b,a + 
b + b',....Thang này thích hợp để biểu thị đặc trưng những độ lớn biến đổi đồng nhất 
và không mạnh mẽ. 


- Thang cấp bậc theo cấp số nhân được xây dựng theo nguyên tắc: a, ab, abi, 
ab”....Thang này thích hợp đề biểu thị đặc trưng những độ lớn biến đổi đồng nhất và 
không mạnh mẽ. 


- Loại thang cấp bậc đứng trung gian giữa thang cấp bậc theo cấp số cộng và thang 
cấp bậc theo cấp số nhân là thang cấp bậc với khoảng cách tăng lên theo bội số. Ví dụ 
20 - 30, 30 - 50, 50 - 90...ở đây khoảng cách tăng lên theo bội số là 2. 


Ngoài ra còn loại thang bậc với khoảng cách quy ước, bậc thang này được dùng khi 
tương quan giữa các độ lớn không cho phép các loại thang cấp bậc nói trên. 


+ Thể hiện chất lượng của hiện tượng: Chất lượng của hiện tượng được biểu hiện 
bằng hình dạng và màu sắc của ký hiệu. Ví dụ: trên các bản đồ kinh tế dùng hình tròn 
biểu thị cho các ngành công nghiệp; thí dụ màu đỏ biểu thị khu công nghiệp cơ khí 
luyện kim, màu xanh là công nghiệp dệt....Biểu thị các mỏ khoáng sản bằng các ký 
hiệu khác nhau: hình vuông màu đen biểu thị mỏ than, hình tam giác đều màu đen biểu 
thị mỏ sắt.... 


.soo(D |) 


25 100 300 1000 10000 50000 100000 25 100 300 1000 10000 50000 100000 
a) Thang liên tục tuyệt đối b) Thang liên tục bậc thang quy ước 


jm. °9OŒX 


1-3 3-1010-30 30-100 100-300 300-1000 1-3 3-10 10-30 30-100 100-300 
c) Thang cấp bậc tuyệt đối d) Thang cấp bậc quy ước 


Hình 4.I: Các loại thang ký hiệu 


Phương pháp ký hiệu có khả năng truyền đạt được các đặc trưng chất lượng, số 
lượng, cầu trúc, sự phát triển của các đối tượng hoặc hiện tượng. 


Có nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề dùng hình dạng hay màu sắc của ký hiệu để 
biểu hiện chất lượng của hiện tượng, hình thức nào dễ phân biệt hơn. Có ý kiến cho sự 
khác nhau về màu sắc để phân biệt sự khác nhau về hình dạng. Thực ra không hoàn 
toàn như vậy. Màu sắc cũng như ký hiệu đều có thể gần giống nhau, khó phân biệt 
được nếu như kích thước của ký hiệu quá nhỏ bé. Như thế, sử dụng màu sắc hay hình 
dạng đề phản ánh sự khác nhau về chất lượng của hiện tượng không thê giải quyết một 
cách quyết đoán mà phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thê. 

+ Thẻ hiện cấu trúc của hiện tượng: 

Trường hợp ở cùng một địa điểm có đến vài hiện tượng thì việc biểu hiện sẽ trở 
nên phức tạp nếu như ở đây phải bố trí nhiều ký hiệu. Giải quyết vẫn đề này người ta 
thường kết hợp chúng vào cùng một ký hiệu có tổng lượng chung, trong đó chia ra 
thành những phân theo tỷ lệ của các hiện tượng. 


Ví dụ: Một trung tâm công nghiệp đa ngành, trong ký hiệu tông lượng phân ra 
nhiều phần phù hợp với tỷ lệ của các ngành công nghiệp. Một điểm dân cư có nhiều 
dân tộc sinh sống, thể hiện tông số dân của điểm dân cư băng độ lớn của ký hiệu tổng 
lượng chung (hình tròn hay hình vuông) trong đó lại chia ra từng phần phù hợp với tỷ 
lệ dân số của từng dân lộc so với tổng số dân của điểm dân cư đó. 


+ Thể hiện động lực của hiện tượng: 


Để biểu thị sự phát triển của hiện tượng nào đó, người ta dùng ký hiệu tăng trưởng, 
tức là dùng một hay hệ thông các ký hiệu đặt chồng lên nhau như hình vẽ sau: 


ÁN Â œ 
€) 


S? 


Hình 4.2: Một số dạng ký hiệu biểu thị mức tăng trưởng 


Phương pháp ký hiệu có nhiều khả năng biểu hiện tất cả các đặc tính của hiện 
tượng (số lượng, chất lượng, cầu trúc, động lực) phân bố ở các điểm riêng biệt của 
lãnh thổ. Hơn nữa phương pháp này mang tính cụ thê cao về mặt địa lý, cho phép ta 
nêu ra các quy luật phân bố của hiện tượng một cách rõ ràng nhất. Tuy nhiên phương 
pháp này cũng đòi hỏi yêu cầu cao đối với người thành lập bản đồ đó là: 

- Tính chất chi tiết về lính địa lý của tải liệu, số liệu phải chỉ tiết và chính xác 
đối với từng điểm phân bố của hiện tượng. 
- Trên bản đồ phải xác định được vị trí phân bổ từng điểm của hiện tượng. 
Thiếu một trong hai điều kiện trên, phương pháp ký hiệu khó có thể thực hiện 
được. 
4.4.2. Phương pháp chấm điểm 

Phương pháp chấm điểm dùng để biểu hiện các hiện tượng phân tán nhỏ trên lãnh 
thô, các hiện tượng được biểu hiện bằng sự phân bố các điểm trên bản đồ. Mỗi một 
điểm phủ hợp với một số lượng hiện tượng đã định. 

Phương pháp này dùng để thê hiện sự phân bố dân cư nông thôn. 

Thực chất của phương pháp này là những "chấm điểm" ứng với một số liệu nhất 

định của hiện tượng và được bồ trí ở chỗ tương ứng của hiện tượng trên bản đô. 

Sự xác định vị trí của phương pháp này không cao, nó chỉ biểu hiện sự phân bổ về 
đặc tính số lượng của hiện tượng và nêu lên phong cảnh chung về sự phân bố địa lý 
của hiện tượng. Vì thế phương pháp này chỉ được dùng cho các bản đồ kinh tế - xã 
hội có tỷ lệ nhỏ, tính khái quát cao. 


Số lượng của hiện tượng trong phương pháp chấm điềm được tính theo công thức: 


Q=P.n (4.6) 
Trong đó: Q: là sô lượng của hiện tượng 
P: là trọng sô của điêm 
n: là sô điêm 
Từ công thức trên ta thây: sô lượng điêm của hiện tượng được thê hiện trên bản đô 
có liên quan tới trọng sô của mỗi điểm. Nêu trọng số nhỏ thì sô lượng điểm càng 
nhiêu, ngược lại trọng sô lớn thì sô lượng điêm càng ít. Chính vì thê vân đê quan 
trọng nhât của phương pháp châm điêm là việc chọn trọng sô của điêm cho hợp lý. 
Chọn trọng sô của các điêm căn cứ vào mức độ tập trung của các hiện tượng trên các 
điêm cụ thê của lãnh thô và tỷ lệ bản đô vì tỷ lệ bản đô quyêt định việc phân bô các 
điêm ở trên bản đô, trọng sô nhỏ thì sô lượng điêm sẽ nhiêu, khi biêu hiện trên bản đô 
nêu diện tích các điêm nhỏ quá sẽ khó nhìn. 
Ngoài ra, tình trạng phân bô của các hiện tượng cũng liên quan tới việc chọn trọng 


^ 


SO. 


Trong phương pháp chấm điểm, người ta sử dụng rộng rãi các loại ký hiệu hình 
học: tròn, vuông, tam giác...và để phân biệt với các ký hiệu trong phương pháp ký 
hiệu, phương pháp chấm điểm thường dùng các ký hiệu có kích thước bằng nhau 
được đặt rải rác trên lãnh thổ. 


Trong trường hợp phân bố số lượng của hiện tượng quá chênh lệch, không thể 
chọn một trọng số phù hợp chung được, người ta có thể chọn hai hoặc ba cấp trọng số 
khác nhau, nhưng không nên chọn quá nhiều cấp trọng số và chỉ nên áp dụng trong 
điều kiện số lượng hiện tượng tương phản rõ ràng theo từng khu vực nhất định. 


Phương pháp chấm điểm bị hạn chế trong việc biểu hiện chất lượng và động lực 
của hiện tượng. Màu sắc của chấm điềm thường được dùng để thể hiện chất lượng và 
động lực của hiện tượng. Ví dụ, chấm màu hồng biểu thị nam ĐIỚI, chấm màu xanh 
biểu thị nữ giới... 

4.4.3. Phương pháp biểu đồ định vị 


Có những hiện tượng phân bố liên tục hoặc trên toàn bộ mặt đất, có sự biến đổi 
theo chu kỳ và việc nghiên cứu chúng được tiến hành ở những điểm nhất định như 
các hiện tượng trong khí quyên. Trường hợp này người ta thường sử dụng phương 
pháp biểu đồ định vị tức là các biểu đồ đặt ở các điểm nhất định để thê hiện (hình 
4.3). 


Phương pháp này thể hiện đặc trưng những hiện tượng theo mùa và những hiện 
tượng có tính chất chu kỳ như gió, mưa, nhiệt độ...Các biểu đồ còn biểu thị tiến trình, 
độ lớn, xác suất của các hiện tượng. Ví dụ tiến trình hàng năm của nhiệt độ, lượng mưa 
theo tháng.... Các biểu đồ định vị được trình bày theo các hình thức khác nhau theo hệ 
tọa độ vuông góc, hệ tọa độ cực ở dạng một đường cong, hay dạng biểu đồ hình cột 


(hình 4 - 3). 


200 ¡mm mm 


100 


0 
12345678 9101112 1234567 89101112 
12 1 


: — 1N 


5 *v 


5 0 9 
7 6 5 10 15% 


Hình 4.3: Một số dạng biểu đồ và biểu đồ định vị khác nhau 
4.4.4. Phương pháp ký hiệu tuyến 


Phương pháp này dùng để thê hiện các hiện tượng có sự phân bố tuyến tính rõ rệt 
trong không gian như địa giới hành chính, đường bờ nước, sông ngòi, đường giao 
thông, ranh giới rừng, đất trồng...Những đặc trưng số lượng và chất lượng cùng với sự 
biến đổi của hiện tượng theo thời gian được thể hiện thông qua kích thước, màu sắc và 
cấu trúc hình vẽ của ký hiệu tuyến tính. 


4.4.5. Phương pháp ký hiệu đường chuyển động 


Ký hiệu đường chuyển động được dùng để biểu hiện sự di chuyển của các đối 
tượng và hiện tượng ở trên bản đồ, các hiện tượng đó không kế thuộc lĩnh vực nảo 
gồm cả tự nhiên - kinh tế - chính trị - xã hội. Đó là những hiện tượng như: các dòng 
biển, các khối không khí, sự di cư của các loài chim, các kế hoạch chiến lược, chiến 
thuật, hướng tiễn quân...Sự di chuyên của các đối tượng và hiện tượng hết sức đa dạng 
và có nhiều tính chất khác nhau. Theo loại hình di chuyên, có các hiện tượng di 
chuyền trên mặt đất, trên mặt nước, trên không trung; theo thời gian có sự di chuyên 
một lần (ví dụ đi tham quan du lịch), đi chuyên lặp lại có chu kỳ như gió mùa, di cư 
của chim, không có chu kỳ như gió bão, g1Óó xoáy. 


Do đặc điểm của các hiện tượng đã nêu trên, phương pháp ký hiệu đường chuyển 
động được biểu hiện dưới hai dạng khác nhau: dạng vectơ (thể hiện bằng các mũi tên), 
dạng đường nét và dạng băng. 


Dạng véctơ được sử dụng rộng rãi vì nó trực quan dễ thấy hướng di chuyển. Hướng 


của véc tơ cho biết hướng đi chuyền của hiện tượng hay hướng của mối liên hệ, hướng 
g1ó...Độ rộng hoặc chiều dài của véc tơ biểu hiện chất lượng của hiện tượng, cầu trúc 
của hiện tượng được biểu hiện bằng sự phân chia theo tỷ lệ trong véc tơ, sự phân chia 
đó có thể theo chiều ngang hay chiều đọc của véc tơ (hình 4 - 4). 


Hình 4.4: Các véctơ phân biệt theo hình dạng, độ rộng, màu sắc 
của cấu trúc bên trong 


Khi phản ảnh cường độ của hiện tượng, ví dụ lưu lượng chuyên chở khách, hàng 
hoá hoặc cần thể hiện cả lưu lượng, cả thể loại, ta dùng ký hiệu chuyển động ở dạng 
"băng" (băng tải, đai) được đặt dọc theo trục đường di chuyên. Chiều rộng của dải 
băng thể hiện chất lượng của hiện tượng. Cấu trúc của hiện tượng được thể hiện bằng 
cách phân chia dải băng thành các bộ phận theo tỷ lệ với trọng số của các hiện tượng 
hợp thành và được phân chia bằng màu sắc hay kẻ vạch. 


Tóm lại: phương pháp ký hiệu đường chuyền động cho biết sự vận động của các 
hiện tượng và trình bày rõ cả hướng vận động, phương thức và tốc độ di chuyền, số 
lượng, chất lượng cũng như cơ cầu hiện tượng vận động. 


4.4.6. Phương pháp khoanh vùng (vùng phân bố) 


Phương pháp này biểu thị những hiện tượng không phân bố đều khắp trên lãnh thô 
mà chỉ có ở từng vùng đất nhất định. Ví dụ các bản đồ chính trị với diện tích riêng của 
từng nước. Một đặc điểm quan trọng của phương pháp khoanh vùng là các vùng thuộc 
các hiện tượng khác nhau có thể không kề nhau, hoặc xen kẽ nhau và cũng có thê che 
nhau hoàn toàn do phụ thuộc vảo vị trí tương quan thực tế của các hiện tượng đó. 

Khi thể hiện các vùng phân bó trên bản đồ, trước hết xác định chính xác vùng ranh 
giới hoặc chỉ cần biết khu vực đó có hiện tượng, sau đó dùng nét gạch hoặc ký hiệu 
hay viết tên hiện tượng vào vùng đó. 

4.4.7. Phương pháp đường đẳng trị 

Đường đăng trị là những đường nối liền các điểm có cùng chỉ số về số lượng của 
hiện tượng trên bản đồ. 

Phương pháp đường đăng trị dùng đề biêu thị các hiện tượng có sự phân bố liên tục 
hoặc rải rác đều khắp bề mặt như: độ cao của bề mặt lục địa (đường bình độ), độ sâu 
của đáy biển (đường đẳng sâu), nhiệt độ không khí (đường đăng nhiệt)... 

Phương pháp đường đẳng trị còn được sử dụng để thể hiện những hiện tượng phân 
bố rải khắp bề mặt nhưng không liên tục mà tập trung dọc theo các điểm hoặc các diện 


tích riêng biệt, trường hợp này dùng cho tỷ lệ nhỏ vì bản đồ chỉ cho ta khái niệm 
tương đối với số lượng. Ví dụ: biểu diễn mật độ phân bố dân cư. Phương pháp này căn 
bản là biểu hiện đặc tính số lượng của hiện tượng. 


Đặc tính số lượng của hiện tượng được phản ánh không phải bằng một đường đẳng 
trị mà là một hiện tượng đường đăng trị và có thể xác định được số lượng ở bất kỳ vị 
trí nào trên bản đồ. Nhấn mạnh thêm đặc tính số lượng và để cho bản đồ trực quan 
hơn, người ta thường kết hợp phương pháp đường đăng trị với phần tầng màu, chú ý 
cường độ màu phải phản ánh được hướng và trình tự của sự chuyên tiếp từ các trị số 
thấp nhất đến các trị số cao nhất. Ví dụ biểu diễn địa hình và mật độ dân số... 


Đề vẽ được hệ thống đường đắng trị, phải xác định được vị trí các điểm và chỉ số 
số lượng của hiện tượng tại điểm đó. Số điểm cảng nhiều, càng dày đặc thì đường 
đăng trị càng chính xác. Khi dựng hệ thông đường đẳng trị việc xác định khoảng cách 
giữa các đường là rất quan trọng. Về nguyên tắc khoảng cách giữa các đường đăng trị 
trên một bản đồ có độ lớn bằng nhau là lôgic nhất. Khoảng cách giữa các đường đăng 
trị tuỳ thuộc vào đặc điểm của hiện tượng, tỷ lệ và mục đích của bản đồ. 


Ngoài khả năng biểu thị đặc tính số lượng của hiện tượng, phương pháp đường 
đăng trị còn có thể biểu hiện một vài khác biệt về chất lượng hiện tượng qua mảu sắc, 
hình dạng của đường đẳng trị và ngay cả số lượng hiện tượng. Các đường đẳng trị 
cũng có thê cho biết động lực của hiện tượng như sự thay đôi lớn của hiện tượng theo 
thời gian (sự gia tăng dân số qua các năm), sự di chuyên của hiện tượng. 


4.4.8. Phương pháp nền chất lượng 


Đề nêu lên đặc trưng định tính cho các hiện tượng phân bồ liên tục trên bề mặt dết 
(lớp phủ thô nhưỡng, thực vật...hay các hiện tượng có sự phân bố phân tán theo khối 
dân cư) người ta thường dùng phương pháp nền chất lượng đề thê hiện trên bản đồ. 


Như vậy, phương pháp nền chất lượng là phương pháp biểu hiện các hiện lượng, 
còn đặc tính số lượng thì phương pháp này không có khả năng biểu thị trực tiếp. 


Các bản đồ được xây dựng băng phương pháp nền chất lượng về mặt hình thức la 
thấy, ở trên đó có những khu vực nhất định được giới hạn bằng những đường ranh 
giới rõ ràng, trong mỗi khu vực đó được phân biệt bằng màu sắc, bằng kẻ vạch hoặc 
đánh số khu vực. 


Vấn đề đầu tiên khi xây dựng bản đồ theo phương pháp này là phải vạch ra được 
đường ranh giới giữa các khu vực và đặc điểm trong các chú thích theo dấu hiệu định 
tính. Đặc tính chất lượng của lãnh thô có thê là một chỉ số nào đó hoặc là tổng hợp các 
chỉ số. Việc phân loại các hiện tượng có thể đối với một hiện tượng cụ thể, nhưng phải 
đảm bảo sự thống nhất về tính chất liên tục của bảng phân loại, cần lấy đấu hiệu chính 
có tính chất quyết định làm cơ sở cho bảng phân loại. Nếu phân loại tông hợp thì việc 
phân vùng được thực hiện theo những chỉ số khác nhau và đưa ra những dấu hiệu 
chính. Ví dụ: khi thành lập bản đồ thành phân dân tộc Việt Nam, trước hết phải tiễn 


hành phân loại các dân tộc Việt Nam theo ngôn ngữ: dòng Nam á, dòng Nam Đảo 
(Malaipôlinêxia) và dòng Hán Tạng. Sau đó lại chia tiếp thành các phân hệ, mỗi phân 
hệ bao gồm một số dân tộc, các phân hệ là: ngôn ngữ Việt - Mường, ngôn ngữ Môn - 
Khơ me, ngôn ngữ Tày - Thái...Sau đó dùng phương pháp nên chất lượng thê hiện các 
vùng lãnh thổ của các dân tộc theo ngôn ngữ, kết hợp với phương pháp vùng phân bố 
thể hiện các dân tộc sống xen kẽ nhau. 


4.4.9. Phương pháp Cartodiasram 


Phương pháp này còn gọi là phương pháp bản đồ - biểu đồ là phương pháp thê hiện 
sự phân bố của các hiện tượng băng các biểu đồ (điagram) đặt trong các đơn vị phân 
chia lãnh thổ (thường là đơn vị hành chính). Biểu đồ biểu thị độ lớn tông cộng của 
hiện tượng trong đơn vị lãnh thổ. 


Phương pháp Cartodiagram có khả năng thể hiện được các đặc tính số lượng, chất 
lượng cầu trúc và động lực của hiện tượng. 


Phương pháp Cartodilagram được sử dụng có hiệu quả để thể hiện sự phân bố 
không gian của các hiện tượng, đối tượng nghiên cứu, với các giá trị tuyệt đối hoặc 
tương đối của chúng. Đặc tính SỐ lượng của hiện tượng được biểu thị bằng kích thước 
của các biểu đồ (diapram). Kích thước của biểu đồ có thể tính theo sự phụ thuộc theo 
đường, theo diện tích hoặc theo thể tích (hình 4.5). 


Ninh 4.5: Số dân các xã (đơn vị I.000 người) 


Trường hợp các biểu đồ thê hiện các giá trị tương đối (tý lệ phần trăm) thường 
chậm và trở nên lạc hậu hơn so với giá trị tuyệt đối, do vậy giá trị tương đối được lâu 
dải hơn so với các bản đồ Cartodiagram thê hiện giá trị tuyệt đối. Ví dụ thể hiện sự 
tăng dân số tự nhiên của các xã bằng biểu đồ cột. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên được tính 
bằng hiệu số giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết, đơn vị là %. 


Một trong những khó khăn lớn khi thành lập bản đồ băng phương pháp 
Cartodiapram là việc chia tỷ lệ của các biểu đồ (diagram) sao cho phù hợp với sự 


chênh lệch của các chỉ liêu lớn nhất và nhỏ nhất. Nếu kích thước chiếm mắt nhiều diện 
tích, bản đồ sẽ rườm rà và khó đọc. Một trong những nguyên tắc quan trọng bảo đảm 
độ chính xác và mỹ thuật của bản đồ là các biểu đồ không được đặt chờm ra ngoài 
biên giới lãnh thổ thành lập bản đồ (hình 4.6). 


Tỷ lệ sinh 
ĩ Týkệcnế 
L_ ] Tỷ lệ tăng tự nhiên 


Hình 4.6: Số dân các xã (đơn vị 1.000 người) 


Để dễ dàng so sánh đối chiếu về số lượng hiện tượng ta có thể không bồ trí trong 
giới hạn hành chính một bản đồ đường (cột) hay diện tích (vuông hoặc tròn) có số 
lượng tông cộng mà thay băng các nhóm những hình có giá trị tương đương nhau (các 
hình vuông nhỏ hay tròn nhỏ...) mỗi hình nhỏ đó biểu thị một số lượng nhất định của 
các hiện tượng được biểu hiện. Như thế đặc trưng SỐ lượng của hiện tượng dại diện 
cho một đơn vị hành chính bằng tổng số các hình nhỏ với chỉ số lượng được chọn. 
Chất lượng của hiện lượng được thể hiện bằng màu sắc hoặc hình dạng của các hình 
nhỏ. Ví dụ biểu hiện tổng số dân theo nam nữ của các xã bằng nhóm những hình có 
giá trị tương đương nhau (hình 4.7). 


L_] Tỷ lệ sinh 
NNTÿ che: 


Hình 4.7: Dán số chia theo nam nữ của các xã 
(một hình = 250 người) 

Phương pháp Cartodiagram còn thể hiện được cả cấu trúc của hiện tượng bằng cách 
chia các biểu đồ thành những phần nhỏ tương ứng với các thành phần của hiện tượng. 
Ngoài những khả năng trên, phương pháp Cartodiapram còn thê hiện được cả động lực 
của hiện tượng. Động lực của hiện tượng được thể hiện bằng nhiều cách: có thê dựng 


các biểu đồ có độ lớn khác nhau tương ứng với số lượng hiện tượng qua các thời kỳ 
khác nhau đặt lồng lên nhau như phương pháp ký hiệu. Ví dụ biểu diễn số dân của một 
đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã qua các thời kỳ khác nhau (hình 4.8). Hoặc có thể bố 
trí nhiều hình cột đặt cách nhau đề thể hiện sự phân bố dân số qua các năm. 


L—] Dân số năm 1975 
Dân số năm 1980 
BE Đân cố năm 1959 


Hình 4.8: Dân số của các huyện qua các năm 1975, 1980, 1989 


Phương pháp Cartodiagram được sử dụng nhiều để thành lập các bản đồ kinh tế - 
xã hội, vì phương pháp này có những ưu điểm cơ bản sau: 


* Bằng phương pháp Cartodiapram, trên cùng một bản đồ có thê thể hiện một vài 
chỉ tiêu khác nhau, thể hiện rõ ràng mối quan hệ qua lại và sự kết hợp các yếu tố nội 
dung thể hiện trên bản đô. Khì nghiên cứu lập các loại bản đồ, các mối tương quan số 
lượng được tính toán một cách chính xác và đầy đủ. 


* Các bản đồ được thành lập bằng phương pháp Cartodiagram thể hiện được nội 
dung nghiên cứu một cách rõ ràng, dễ đọc, dễ so sánh. 


Về mặt hình thức biểu hiện bề ngoài thì các bản đồ (diagram) được sử dụng trong 
phương pháp Cartodiagram rất giống với các ký hiệu được dùng trong phương pháp 
ký hiệu. Nhưng thực ra giữa hai phương pháp này lại khác nhau về nguyên tắc. Các ký 
hiệu trong phương pháp ký hiệu được định vị theo điểm, tức theo vị trí chính xác của 
đối tượng được thể hiện, còn các biểu đồ trong phương pháp Cartodiagram thê hiện số 
lượng của hiện tượng được thống kê trong từng đơn vị lãnh thổ gắn liền với sự phân 
chia lãnh thổ. Do vậy buộc phải có ranh giới phân chia lãnh thỏ. 


4.4.10. Phương pháp Cartogram (phương pháp đồ giải) 


Đây là phương pháp biểu thị giá trị tương đối, các chỉ tiêu trung bình của một hiện 
tượng nào đó trong giới hạn mỗi đơn vị lãnh thổ hoặc các đơn vị hành chính. Đó là 
mật độ dân số (số người nói chung trên l km”, tổng số dân trên tổng diện tích), mật độ 
lao động (tông số lao động trên tổng diện tích canh tác)... 


Phương pháp Cartogram cũng như phương pháp Cartodiagram đều dùng các số 
liệu thống kê và là phương pháp phản ánh trực quan các số liệu đó. Vì vậy có khi còn 
được gọi là phương pháp thống kê và chủ yêu được dùng để phản ánh các hiện tượng 
trên bản đỗ kinh tế - xã hội. 


Khác với phương pháp Cartodiagram, phương pháp Cartogram không nêu lên các 
chỉ tiêu tuyệt đối mà chỉ đưa ra các chỉ số tương đối. Căn cứ vào mật độ các ký hiệu 
kẻ gạch hoặc cường độ màu sắc để phân biệt mật độ của chỉ tiêu thành lập bản đồ. 


Hạn chế lớn nhất của phương pháp này là thể hiện dàn đều các ký hiệu trên diện 
tích lãnh thổ, có nghĩa là giả định sự phân bố của các hiện tượng đối tượng nghiên cứu 
tập bản đồ là đồng đều ở tất cả mọi nơi trong phạm vi một lãnh thô. Nhưng trên thực 
tế ít có trường hợp như vậy. Sai số sẽ càng lớn nếu các đơn vị lãnh thô càng lớn, đặc 
biệt trong mỗi đơn vị có nhiều khác biệt lớn. 


Ưu điểm của phương pháp Cartogram là đơn giản, dễ tính toán, tính trực quan cao. 
Đặc biệt phương pháp này thê hiện được sự biến đổi cường độ của hiện tượng nghiên 
cứu một cách rõ ràng, liên tục. 


Chất lượng của Cartogram phụ thuộc vào hệ thống phân chia các đơn vị lãnh thổ 
và số lượng các thang bậc thê hiện nội dung số liệu. Càng ít đơn vị phân chia lãnh thô 
thì Cartoeram càng thể hiện được tết các đặc trưng địa lý của các hiện tượng và đối 
tượng thành lập bản đồ. Càng nhiều bậc thang thì mức độ chỉ tiết của nội dung bản đồ 
càng cao nhưng bản đồ lại khó đọc, nói chung số lượng thang bậc không nên quá 
nhiều, chỉ từ 5 - 7 bậc là vừa. Vì thế, phải tuỳ theo mục đích thành lập mà chọn thang 
bậc sao cho hợp lý. Trong thực tế nghiên cứu, xây dựng các bản đô, chúng ta thấy mỗi 
phương pháp đều có những đặc điểm riêng, nên phải lựa chọn phương pháp biểu hiện 
cho thích hợp, thường là phải phối hợp nhiều phương pháp đề thê hiện nhiều nội dung 
và nâng cao chất lượng bản đồ. 


Phân II 
BẢN ĐÔ ĐỊA CHÍNH 
Chương 5 
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÉ BẢN ĐỎ Ð!A CHÍNH 


5.1. KHÁI NIỆM, TÍNH CHÁT VÀ PHÂN LOẠI BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 
5.1.1. Khái niệm 


Theo mục 13 điều 4 Luật Đất đai 2003: “Bản đồ địa chính là bản đô thể hiện các 
thửa đất và các yêu tôi liên quan, lập theo đơn vị mình chính ra, phường, thị trần 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyên phê duyệt ”. 


Bản đồ địa chính là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính, vì vậy bản đồ địa 
chính thê hiện tính chất chung của bản đồ là tính địa lý: xác định vị trí địa vật, địa 
hình khu vực; tính kinh tế: ở vị trí và mục đích sử dụng của thửa đất. Đặc biệt, bản đồ 
địa chính còn mang tính pháp lý cao phục vụ quản lý chặt chẽ đất đai đến từng thửa, 
từng chủ sử dụng đất. Tính pháp lý của bản đồ địa chính còn được thể hiện trong hồ 
sơ địa chính. 


Công tác địa chính bao gồm cả 3 mặt: tự nhiên, kinh tế, pháp lý. Ba mặt này có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu thiêu một trong ba yếu tố thì chưa đủ điều kiện 
để gọi là “Địa chính ”. 


5.1.2. Các loại bản đồ địa chính 
- Bản đô giấy địa chính: 


Bản đồ giấy địa chính là loại bản đồ truyền thống, các thông tin được thể hiện 
toàn bộ trên giấy nhờ hệ thống ký hiệu và ghi chú. Bản đồ giấy cho ta thông tin rõ 
ràng, trực quan, dễ sử dụng. 


- Bán đồ sô địa chính : 


Bản đồ số địa chính có nội dung thông tin tương tự như bản đồ giấy, song các 
thông tin này được lưu trữ dưới dạng số trong máy tính, sử dụng một hệ thống ký 
hiệu đã số hoá. Các thông tin không gian lưu trữ dưới dạng tọa độ, còn thông tin 
thuộc tính sẽ được mã hoá. Bản đồ số địa chính được hình thành dựa trên hai yếu tố 
kỹ thuật là phần cứng máy tính và phần mềm điều hảnh. Các số liệu đo đạc hoặc bản 
đồ cũ được đưa vào máy tính để xử lý, biên tập, lưu trữ và có thể in ra thành bản đỗ 
giấy. 

Hai loại bản đồ trên thường có cùng cơ sở toán học, cùng nội dung. Tuy nhiên bản 
đồ số đã sử dụng thành quả của công nghệ thông tin hiện đại nên có được nhiều ưu 
điểm hơn hắn so với bản đồ giấy thông thường. Về độ chính xác: bản đồ số lưu trữ 
trực tiếp các số đo nên các thông tin chỉ chịu ảnh hưởng của sai số đo đạc ban đầu, 


trong khi đó bản đồ giấy còn chịu ảnh hưởng rất lớn của sai số đồ hoạ. Trong quá trình 
sử dụng, bản đồ số cho phép ta lưu trữ gọn nhẹ, dễ dàng tra cứu, cập nhật thông tin, 
đặc biệt nó tạo ra khả năng phân tích, tông hợp thông tin nhanh chóng, phục vụ kịp 
thời cho các nhu câu sử dụng của các cơ quan nhà nước, cơ quan kinh tế, kỹ thuật. Tuy 
nhiên khi nghiên cứu về bản đồ địa chính ta phải xem xét toàn bộ các vẫn đề cơ bản 
của bản đồ thông thường. Khi nghiên cứu đặc điểm quy trình công nghệ thành lập bản 
đồ địa chính và phạm vi ứng dụng của từng loại bản đồ địa chính, ta cần làm quen với 
một số khái niệm về các loại bản đồ địa chính sau: 


- Bản đô địa chính cơ sở: Đó là tên gọi chung cho bản đồ gốc được đo vẽ bằng các 
phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa, đo vẽ bằng các phương pháp có sử dụng ảnh 
hàng không kết hợp với đo vẽ bổ sung ở thực địa hay được thành lập trên cơ sở biên 
tập, biên vẽ từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ đã có. Bản đồ địa chính cơ sở được đo vẽ kín 
ranh giới hành chính và kín mảnh bản đồ. 


Bản đồ địa chính cơ sở là tài liệu cơ bản để biên tập, biên vẽ và đo vẽ bổ sung 
thành bản đồ địa chính theo từng đơn vị hành chính cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi 
chung là cấp xã) được đo vẽ bố sung để vẽ trọn vẹn các thửa đất, xác định loại đất theo 
chỉ tiêu thống kê của từng chủ sử dụng đất trong mỗi mảnh bản đồ và được hoàn chỉnh 
phù hợp với số liệu trong hồ sơ địa chính. 


- Bản đô địa chính: là tên gọi chung của bản đồ được biên tập, biên vẽ từ bản đồ 
địa chính cơ sở theo từng đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp 
xã), được đo vẽ bỗ sung để vẽ trọn vẹn các thửa đất, xác định loại đất theo chỉ tiêu 
thống kê của từng chủ sử dụng đất trong mỗi mảnh bản đồ và được hoàn chỉnh phù 
hợp với số liệu trong hỗ sơ địa chính. Bản đồ địa chính là tài liệu quan trọng trong bộ 
hồ sơ địa chính; trên bản đồ thẻ hiện vị trí, hình thể, diện tích, số thửa và loại đất của 
từng chủ sử đụng đất; đáp ứng được yêu cầu quản lý đất đai của Nhà nước ở tất cả các 
cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương. 


- Bản đô trích ẩo: là tên gọi chung cho bản vẽ có tỷ lệ lớn hơn hay nhỏ hơn tỷ lệ 
bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính, trên đó thê hiện chỉ tiết từng thửa đất trong 
các ô thửa, vùng đất có tính ổn định lâu dài hoặc thể hiện chi tiết theo yêu cầu quản lý 
đất đai. 


Bản đồ địa chính là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính, mang tính pháp lý 
cao phục vụ quản lý chặt chẽ đất đai đến từng thửa đất, từng chủ sở hữu đất. Bản đồ 
địa chính khác với bản đồ chuyên ngành thông thường ở chỗ bản đỗ địa chính có tỷ lệ 
lớn và phạm vi đo vẽ là rộng khắp mọi nơi trên toàn quốc. Bản đỗ địa chính thường 
xuyên được cập nhật các thay đối hợp pháp của đất đai, có thể cập nhật hàng ngày hay 
cập nhật theo định kỳ. Hiện nay ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, người ta hướng 
tới xây dựng bản đồ địa chính đa chức năng, vì vậy bản đỗ địa chính còn có tính chất 
của bản đồ quốc gia. 


5.1.3. Vai trò của bản đồ địa chính 
Bản đồ địa chính được dùng là cơ sở để thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác 
quản lý Nhà nước về đất đai như sau: 

- Thống kê đất đai. 

- Giao đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân và tô 
chức; tiến hành đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp. 

- Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở. 

- Xác nhận hiện trạng và theo dõi biến động về quyền sử đụng đất. 

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cải tạo đất, thiết kế xây dựng các điểm 
dân cư, quy hoạch giao thông, thủy lợi. 

- Lập hồ sơ thu hồi đất khi cần thiết. 

- Giải quyết tranh chấp đất đai. 

Với điều kiện khoa học và công nghệ như hiện nay, bản đồ địa chính được thành 
lập ở hai dạng cơ bản là bản đồ giấy và bản đồ số địa chính. 
Khi thành lập bản đồ địa chính cần phải quan tâm đầy đủ đến các yêu cầu cơ bản 
sau: 
- Chọn tỷ lệ bản đỗ địa chính phù hợp với vùng đất, loại đất. 
- Bản đồ địa chính phải có hệ thống tọa độ thống nhất, có phép chiếu phù hợp để 
các yêu tô trên bản đồ biến dạng nhỏ nhất. 
- Thể hiện đầy đủ và chính xác các yêu tô không gian như vị trí các điểm, các 
đường đặc trưng diện tích các thửa đất..... 


- Các yếu tố pháp lý phải được điều tra, thể hiện chuẩn xác và chặt chẽ. 


5.2. NỘI DUNG BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 


5.2.1. Yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính 


Bản đồ địa chính được sử dụng trong quản lý đất đai là bộ bản đồ biên tập riêng 
cho từng đơn vị hành chính cơ sở xã, phường, mỗi bộ bản đồ có thể gồm nhiều tờ bản 
đồ ghép lại. Để đảm bảo tính thống nhất, tránh nhằm lẫn và dễ dàng vận dụng trong 
quá trình thành lập, sử dụng bản đồ và quản lý đất đai, ta cần hiểu rõ bản chất một số 
yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính và các yêu tô tham chiếu phụ trợ của chúng. 


1— Yếu tô điểm: Điểm là một vị trí được đánh dấu ở thực địa băng dấu mốc đặc 
biệt. Trong thực lẽ đó là các điểm trắc địa, các điểm đặc trưng trên đường biên thửa 
đất, các điểm đặc trưng của địa vật, địa hình. Trong địa chính cần quản lý dấu mốc thể 
hiện điểm ở thực địa và tọa độ của chúng. 


2 - Yếu tô đường: Đó là các đoạn thắng, đường thăng, đường cong nỗi qua các 
điểm trên thực địa. Đối với đoạn thăng cần xác định và quản lý tọa độ hai điểm đầu và 
cuối, từ tọa độ có thể tính ra chiều dài và phương vị của đoạn thắng. Đối với đường 
gấp khúc cần quản lý tọa độ các điểm đặc trưng của nó. Các đường cong có dạng hình 
học cơ bản có thể quản lý các yếu tô đặc trưng, ví dụ: Một cung tròn có thể xác định 
và quản lý điểm đầu cuối và bán kính của nó. Tuy nhiên trong đo đạc địa chính xác 
định đường cong băng cách chia nhỏ cung cong tới mức các đoạn của nó có thể coi là 
đoạn thắng, khi đó đường cong được xác định và quản lý như một đường gấp khúc. 


3 — Thửa đát: Đó là yêu tô cơ bản của đất đai. Thửa đất là một mảnh đất tồn tại 
của thực địa có diện tích xác định được giới hạn bởi một đường bao khép kín, thuộc 
một chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng nhất định. Trong mỗi thửa đất có thể có một hoặc 
một số loại đất. Đường ranh giới thửa đất ở thực địa có thê là con đường, bờ ruộng, 
tường xây, hàng rào cây,.... hoặc đánh dẫu bằng các mốc theo quy ước của các chủ sử 
dụng đất. Các yếu tố đặc trưng của thửa đất là các điểm góc thửa, chiều dài các cạnh 
thửa và diện tích của nó. Trên bản đồ địa chính tất cả các thửa đất đều được xác định 
vị trí, ranh giới, diện tích. Mọi thửa đất đều được đặt tên, tức là gán cho nó một số 
hiệu địa chính, số hiệu này thường được đặt theo thứ tự trên từng tờ bản đồ địa chính. 
Ngoài số hiệu địa chính, các thửa đất còn có các yếu tố tham chiếu khác như địa danh, 
tên riêng của khu đất, xứ đồng, lô đất, địa chỉ thôn, xã, đường phó. Số hiệu thửa đất 
và địa danh thửa đất là yếu tô tham chiếu giúp cho việc nhận dạng, phân biệt thửa này 
với thửa khác trên phạm vi địa phương và quốc gia. 


Về nguyên tắc mọi sự thay đối diện tích thửa đất sẽ đương nhiên kéo theo sự huỷ 
bỏ số hiệu thửa cũ của nó và việc thiết lập tương ứng các số hiệu mới cho các thửa đất 
được hình thành từ việc thay đôi này. 


4— Thửa đất phụ: Trên một thửa đất có thê tồn tại các thửa nhỏ có đường ranh 
giới phân chia ôn định có các phần được sử dụng vào các mục đích khác nhau, trồng 
cây khác nhau, mức tính thuế khác nhau, thậm chí thường xuyên thay đổi chủ sử dụng 
đất. Loại thửa nhỏ này được gọi là thửa đất phụ hay đơn vị phụ tính thuế. Ví dụ: một 
thửa đất trong khu vực dân cư nông thôn do một chủ sử dụng có đất ở, ao và vườn. Có 
thê phân chia các loại đất trong thửa chính tạo ra các thửa phụ. 


5 — Lô đất: Là vùng đất có thể gồm một hoặc nhiều thửa đất. Thông thường lô đất 
được giới hạn bằng các con đường kênh mương, sông ngòi.... đất đai được chia lô 
theo điều kiện địa lý như có cùng độ cao, độ dốc, theo điều kiện giao thông thủy lợi, 
theo mục đích sử dụng hay cùng loại cây trồng. 


6— Khu đất, xứ đông: Đó là vùng đất gồm nhiều thửa đất, nhiều lô đất. Khu đất và 
xứ đồng thường có tên gọi riêng được đặt từ lâu đời. 

7 — Thôn, bản, xóm, ấp: Đó là các cụm dân cư tạo thành một cộng đồng người 
cùng sống và lao động sản xuất trên một vùng đất. Các cụm dân cư thường có sự cấu 


kêt mạnh mẽ về các yêu tô dân tộc, tôn giáo, nghê nghiệp... 


8— Xã, phường: là đơn vị hành chính cơ sở gồm nhiều thôn, bản hoặc đường phó. 
Đó là đơn vị hành chính có đầy đủ các tổ chức quyên lực đề thực hiện chức năng quản 
lý Nhà nước một cách toàn diện đối với các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá, 
xã hội trong phạm vi lãnh thô của mình. Thông thường bản đồ địa chính được đo vẽ 
và biên tập theo đơn vị hành chính cơ sở xã, phường để sử dụng trong quá trình quản 
lý đất đai. 

5.2.2. Nội dung bản đô địa chính 


Bản đồ địa chính là tài liệu chủ yếu trong bộ hồ sơ địa chính vì vậy trên bản đồ cần 
thê hiện đầy đủ các yếu tố đáp ứng yêu cầu Quản lý đất đai. 


1— Điểm khống chê tọa độ và độ cao: Trên bản đồ cần thê hiện đầy đủ các điểm 
khống chế tọa độ và độ cao Nhà nước các cấp, lưới tọa độ địa chính cấp l; cấp 2 và 
các điểm khống chế đo vẽ có chôn mốc để sử dụng lâu dài. Đây là yếu tố dạng điểm 
cần thể hiện chính xác đến 0, 1 mm trên bản đồ. 


2— Địa giới hành chính các cấp: Cần thê hiện chính xác đường địa giới quốc gia, 
địa giới hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã, các mốc giới hành chính, các điểm ngoặt 
của đường địa giới. Khi đường địa giới hành chính cấp thấp trùng với đường địa giới 
cấp cao hơn thì biểu thị đường địa giới cấp cao. Các đường địa giới phải phù hợp với 
hồ sơ địa giới đang được lưu trữ trong các cơ quan Nhà nước. 


3— Ranh giới thửa đất: Thừa đất là yêu tỗ cơ bản của bản đồ địa chính. Ranh giới 
thửa đất được thể hiện trên bản đồ bằng đường viền khép kín dạng đường gấp khúc 
hoặc đường cong. Để xác định vị trí thửa đất cần đo vẽ chính xác các điểm đặc trưng 
trên đường ranh giới của nó như điểm góc thửa, điểm ngoặt, điểm cong của đường 
biên. Đối với môi thửa đất, trên bản đồ còn phải thể hiện đây đủ ba yếu tô là số thứ tự 
thửa, diện tích và phân loại đất theo mục đích sử dụng. 

4— Loại đất: Tiên hành phân loại và thể hiện 6 loại đất chính là đất nông nghiệp, 
đất chuyên dùng, đất ở đô thị, đất ở nông thôn và đất chưa sử dụng (nay là 3 nhóm đất 
nông nghiệp, phi nông nghiệp và chưa sử dụng). Trên bản đồ địa chính cần phân loại 
đến từng thửa dết theo mục đích sử dụng. 


5 — Công trình xây dựng trên đất: Khi đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn ở vùng đất thô cư, đặc 
biệt là ở khu vực đô thị thì trên từng thửa đất còn phải thê hiện chính xác ranh giới các 
công trình xây dựng có định như nhà ở, nhà làm việc.... Các công trình xây dựng được 
xác định theo mép tường phía ngoài. Trên vị trí công trình còn biểu thị tính chất công 
trình như nhà gạch, bê tông, nhà nhiều tầng.... 

6 — Ranh giới sử dụng đất: Trên bản đồ thê hiện ranh giới các khu dân cư, ranh 
giới lãnh thô sử dụng đất của các doanh nghiệp, của các tô chức xã hội, doanh trại 
quân đội 


7 — Hệ thống giao thông: Cần thê hiện tất cả các loại đường sắt, đường bộ, đường 
trong làng, ngoài đồng, đường phố, ngõ phó.... Đo vẽ chính xác vị trí tìm đường, mặt 
đường chỉ giới đường, các công trình cầu cống trên đường và tính chất con đường.. 
Giới hạn thể hiện hệ thống giao thông là chân đường, đường có độ rộng lớn hơn 
0,5mm trên bản đồ phải vẽ 2 nét. Nếu độ rộng nhỏ hơn 0,5mm thì vẽ một nét và ghi 
chú độ rộng. 


8— Mạng lưới thủy văn: Thê hiện hệ thông sông ngòi, kênh mương, ao hồ....Đo vẽ 
theo mức nước cao nhất hoặc mức nước tại thời điểm đo vẽ. Độ rộng kênh mương lớn 
hơn 0,5 mm trên bản đồ phải vẽ 2 nét. Nếu độ rộng nhỏ hơn 0,5 mm thì vẽ một nét 
theo đường tim của nó. Khi đo vẽ trong các khu dân cư thì phải vẽ chính xác các rãnh 
thoát nước công cộng. Sông ngòi, kênh mương cần phải ghi chú tên riêng và hướng 
nước chảy. 


9— Địa vật quan trọng: Trên bản đồ địa chính thê hiện các địa vật có ý nghĩa định 
hướng. 


10— Mốc giới quy hoạch: Trên bản đồ địa chính còn phải thể hiện đầy đủ mốc quy 
hoạch, chỉ giới quy hoạch, hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ đường điện 
cao thế, bảo vệ đê điều. 


11— Dáng đất: Khi đo vẽ bản đồ ở vùng đặc biệt còn phải thể hiện dáng đất bằng 
đường đồng mức hoặc ghi chú độ cao. 


5.3. HỆ THỎNG TỶ LỆ BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 

Bản đồ địa chính dược thành lập theo các tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000, 
1:10 000 và 1:25.000. Việc chọn tỷ lệ bản đồ địa chính căn cứ vảo các yếu tô cơ bản 
như: 


- Mật độ thửa đất trên một hecta diện tích: mật độ càng lớn thì bản đồ địa chính 
phải vẽ tỷ lệ lớn hơn. 

- Loại đất cần vẽ bản đỗ: đất nông — lâm nghiệp diện tích thửa lớn vẽ tỷ lệ nhỏ còn 
đất ở đất đô thị, đất có giá trị kinh tế sử dụng cao vẽ bản đồ tý lệ lớn. 


- Khu vực đo vẽ: Do điều kiện tự nhiên, tính chất quy hoạch của vùng đất và tập 
quán sử dụng đất khác nhau nên diện tích thửa đất cùng loại ở các vùng khác nhau 
cũng thay đổi đáng kê. Đất nông nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ thường có diện tích 
thửa lớn hơn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nên đất nông nghiệp ở phía Nam sẽ vẽ bản đồ 
địa chính tỷ lệ nhỏ hơn ở phía Bắc. 


- Yêu cầu độ chính xác bản đồ là yếu lỗ quan trọng để chọn tỷ lệ bản đồ. Muốn thể 
hiện diện tích đến 0,1 mỶ thì chọn tỷ lệ 1:200, 1:500. Muốn thể hiện chính xác đến m'” 
thì chọn tỷ lệ 1:1.000, 1:2.000. Nếu chỉ cân tính diện tích chính xác chục mét vuông 
thì vẽ bản đồ tỷ lệ 1:5.000 và nhỏ hơn. 


-_ Khả năng kinh tế kỹ thuật của đơn vị cần vẽ bản đồ là yếu tố cần tính đến vì đo 
vẽ tỷ lệ càng lớn thì càng phải chi phí lớn hơn. 

Như vậy để đảm bảo chức năng mô tả, bản đồ địa chính được thành lập ở tỷ lệ lớn 
và khi mật độ các yếu tố nội dung bản đồ cần thê hiện cảng dày, quy mô diện tích thửa 
đất càng nhỏ, giá trị đất và yêu cầu độ chính xác càng cao tỷ lệ bản đỗ địa chính càng 
phải lớn hơn. 


Có thê tham khảo tỷ lệ bản đồ địa chính theo bảng 5. . 


Loại đất Khu vực đo vẽ Tỷ lệ bản đồ 
Đô thị lớn 1:500, 1:200 
Đất ở Thị xã, Thị trấn 1:500 
Nông thôn 1:1.000 


Đồng bằng Bắc bộ 1:2.000, 1:1.000 


Đất Nông nghiệp Đồng bằng Bắc bộ 1:5.000, 1:2.000 
Đất lâm nghiệp Đồi núi 1:5.000, 1:10.000 
Đất chưa sử dụng Núi cao 1:10.000, 1:25.000 


5.4. PHÂN MẢNH VÀ PHIÊN HIỆU MẢNH BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 
Từ trước tới nay các quy phạm bản đồ địa chính đã đưa ra nhiều phương pháp chia 
mảnh và đánh số bản đồ địa chính. Các phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính đã 
được sử dụng ở các thời kỳ, ở địa phương rất khác nhau, dẫn đến kết quả là bản đồ và 
hồ sơ địa chính không hoàn toàn thống nhất trên phạm vi rộng. Xin giới thiệu phương 
pháp chia mảnh và đánh số bản đồ địa chính theo quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính 
ban hành tháng 3 năm 2.000. 


5.4.1. Chia mảnh bản đồ địa chính theo ô hình vuông tọa độ thắng góc 


Bản đồ địa chính các loại tỷ lệ đều được thê hiện trên bản vẽ hình vuông. Việc chia 
mảnh bản đồ địa chính dựa theo độ lưới ô vuông của hệ tọa độ vuông góc phẳng. 
Trước hết xác định 4 góc của hình chữ nhật có tọa độ chăn kilômet trong hệ tọa độ 
vuông góc theo kinh tuyến trục của tỉnh bao kín toàn bộ ranh giới hành chính của tỉnh 
hoặc thành phố làm giới hạn chia mảnh bản đồ tỷ lệ I:25.000. Các tờ bản đồ tỷ lệ lớn 
hơn sẽ được chia nhỏ từ tờ bản đồ 1:25.000, xem sơ đồ chia mảnh hình (5.1). 


Bản đồ I:25.000: Dựa theo hình chữ nhật giới hạn khu đo, từ góc Tây - Bắc chia 
khu đo thành các ô vuông kích thước thực tế 12 x 12km. Mỗi ô vuông tương ứng với 
một tờ bản đồ tý lệ I:2.500, kích thước bản vẽ là 48 X 48em, diện tích đo vẽ 14.400 ha. 
Số hiệu tờ bản đồ I:25.000 gồm 8 chữ số: hai số đầu là 25, tiếp sau là dấu gạch ngang 
(-) ba sỐ tiếp theo là số chăn tim tọa độ X, ba số sau cùng là số chăn tim tọa độ Y của 
điểm góc Tây - Bắc tờ bản đồ. 


0711771715715 lạ —— Tờ bản đổ số 1:25/000 
2337 L7 35 - 340493 
` PHỦ Tờ bản đồ số I- 10.000 
Nuôi LŸ cự 10 - 334 499 

ị Tờ bản đồ số Ì : 5.00) 

2331 bể /ợi sư : 

T -. 331 502 
2328 ị bạ 
Sà2g | II] 
216 L1 2tr1. 


RỜ, 


hội 
NIDD 
MDIIL 
Tờ !: 1000 Tờ 1: 500 Tờ I: 200 


331502-9-b 331 502 - 9 - (6) 331 502 -9-30 


Hình 5.1: Sơ đô phân mảnh bản đồ địa chính 


Bản đồ I:10.000: Lẫy tờ bản đồ tỷ lệ 1.25.000 làm cơ sở chia thành 4 ô vuông kích 
thước 6 x 6 km, tương ứng với một mảnh bản đồ tỷ lệ I:10.000. Kích thước khung 
trong của tờ bản đồ là 60 x 60 cm, ứng với diện tích đo vẽ là 3600ha. 


Số hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:10.000 đánh theo nguyên tắc tương tự tờ bản đỗ 
1:25.000 nhưng thay 2 số đầu 25 bằng số 10. 

Bản đô I:5.000: Chia mảnh bản đồ 1:10.000 thành 4 ô vuông, mỗi ô vuông có kích 
thước là 3 x 3 km, ta có một mảnh bản đồ tỷ lệ I:5.000. Kích thước hữu ích của bản vẽ 
là 60 x 60 cm, tương ứng với diện tích đo vẽ là 900ha ở thực địa. 

Số hiệu của tờ bản đồ I:5.000 đánh theo nguyên tắc tương tự như lờ bản đồ tỷ lệ 
I:25.000 nhưng không có số 25 hoặc số 10 mà chỉ có 6 số, đó là tọa độ chăn km của 
góc Tây — Bắc mảnh bản đồ địa chính I:5.000. 

Bản đồ I:2.000: Lây tờ bản đồ 1:5.000 làm cơ sở chia 9 ô vuông, mỗi ô vuông có 
kích thước thực tế là l x 1 km, ứng với một tờ bản đồ tý lệ I:2.000, có kích thước 
khung bản vẽ là 50 x 50 cm, diện tích đo vẽ thực tế là 100ha. 

Các ô vuông được đánh SỐ bằng chữ cố Ảrập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc từ trái 
sang phải, từ trên xuống dưới. Số hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ I:2.000 là số hiệu tờ I:5.000 
thêm gạch nối và số hiệu ô vuông. 

Bản đô I:1.000: Lẫy tờ bản đồ 1:2.000 chia thành 4 ô vuông. Mỗi ô vuông có kích 
thước 500 X 500m ứng với một mảnh bản đồ ty lệ 1:1.000. Kích thước hữu ích của 


bản vẽ tờ bản đồ tỷ lệ 1: 1.000 là 50 x 50cm, diện tích đo vẽ thực tế là 25 ha. 


Các ô vuông được đánh số thứ tự băng chữ cái a, b, c, d theo nguyên tắc lừ trái 
sang phải, từ trên xuống dưới. Số hiệu tờ bản đồ 1:1.000 gồm số hiệu tờ bản đồ 
1:2.000, thêm gạch nói và số thứ tự ô vuông. 

Bản đô I:500: Lấy tờ bản đồ 1:2.000 làm cơ sở chia thành 16 ô vuông. Mỗi ô 
vuông có kích thước thực tế là 250 x 250 m tương ứng với một tờ bản đồ tỷ lệ I:500. 
Kích thước hữu ích của bản vẽ là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích đo vẽ là 6,2Sha. 

Các ô vuông được đánh số từ I đến 16 theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trái 
sang phải. Số hiệu tờ bản đồ 1:500 gồm số hiệu tờ 1:2.000, thêm gạch nối và thứ tự ô 
vuông trong ngoặc đơn. 

Trong trường hợp đặc biệt cần vẽ bản đô tỷ lệ I:200 thì lây tờ bản đồ I:2.000 làm cơ 
sở chia thành 100 tờ bản đồ tỷ lệ 1:200 thêm ký hiệu chữ số Ảrập lừ I đến 100 vào sau 
ký hiệu tờ bản đồ I:2.000 (theo quy phạm 19961. 

Tóm tắt một số thông số phân chia ở bảng (5.2). 

Theo cách chia này kích thước khung giấy và tọa độ góc khung luôn là số chẵn 

trăm mét hoặc kilomet nên rất thuận lợi cho người đo vẽ và biên tập bản đỏ. 


Bảng 5.2: Tóm tắt một số thông số phân mảnh bản đô 


Ty lệ bản | Cơ sở để Kích thước |Kích thước thực | Diện tích | Ký hiệu Ký hiệu 
đô chia mảnh | bản vẽ (cm) tế (m) đo vẽ (ha) | thêm vào 
1:25.000 Khu đo 48x48 12.000 x 12.000[. 14.400 25-340.493 
1:10.000 | 1:25.000 60 x 60 6.000 x 6.000 3600 10-334.499 
1:5.000 1:10.000 60 x 60 3.000 x 3.000 900 331.502 
1:2.000 1:5.000 50 x 50 1.000 x 1.000 100 Iz9 331.502-9 
1:1.000 1:2.000 50 x 50 500 x 5.000 25 a, b,c, d | 331.502-9-d 
1:500 1:2.000 50x50 250x250 6,25 (1)....(16 |331.502-(16) 
1:200 1:2.000 50x50 100 x 100 1.0 1z100 331.502-9-100 


5.4.2. Chia mảnh bản đồ địa chính theo tọa độ địa lý 


Khi đo vẽ bản đồ địa chính trên khu vực rộng lớn có thể dùng phương pháp chia 
mảnh bản đồ theo tọa độ địa lý tương tự phương pháp chia mảnh bản đồ địa hình. Đây 
là cách chia mảnh bản đồ địa chính theo quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính ban hành 
năm 1991 của Tổng cục Quản lý ruộng đất. Trong thực tế đã có một số địa phương 
chia mảnh bản đồ địa chính tý lệ I:5.000 và 1:2.000 khu vực đất nông nghiệp theo 
phương pháp này. Người làm công lác đo đạc địa chính cần hiểu rõ để khi cần thiết sẽ 


có biện pháp chuyền đôi bản đỗ từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Trình tự chia mảnh 
bản đồ địa chính theo tọa độ địa lý như sau: 


Lẫy tờ bản đồ tỷ lệ I:100.000 làm cơ sở chia ra 384 mảnh bản đồ tỷ lệ I:5.000. Tức 
là theo chiều ngang chia ra 24 phần, theo chiều đứng chia ra 16 phần. Kích thước 
khung bản đồ I:5.000 là I'15" x I'15" (hình 5.2 a) 


Ký hiệu từ bản đồ 1:5.000 là số hiệu tờ bản đồ 1:100.000 thêm vào các số thứ tự 
của tờ bản đô I:5.000, đánh số băng chữ số A rập từ 1 đến 384 đặt trong ngoặc đơn, 
đánh số từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. 

Phương pháp chia mảnh này hoàn toàn giống cách chia mảnh bản đồ địa hình cùng 
tỷ lệ. Toạ độ góc thăng góc của góc khung không phải là số chăn mà là phải tính ra từ 
tọa độ địa lý. Khung trong của tờ bản đồ có dạng hình thang. 


Lấy tờ bản đồ 1:5.000 chia ra 4 tờ bản đồ I:2.000, đánh thêm số thứ tự a, b, c, d 
trong ngoặc đơn. Ví dụ: F — 48 — 144 - (24 - c) hình (Š.2b). 


| 
ị l8) ị Hình b 
` Ô  ..... 
‡ 


“A6. ốc... cac. an 
"mẻ. : 


Hinh a 


Hình 5.2: Phân mảnh bản đồ theo tọa độ địa Lý 


5.5. PHÉP CHIẾU VÀ HỆ TỌA ĐỘ ĐỊA CHÍNH 
Đề đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai, đặc biệt là khi sử dụng hệ thống thông tin đất 
đai, bản đồ địa chính trên toàn lãnh thổ phải là một hệ thống thống nhất về cơ sở toán 
học và độ chính xác. Muốn vậy phải xây dựng lưới tọa độ thống nhất và chọn một hệ 
quy chiếu tối ưu và hợp lý đề thể hiện bản đồ. Trong khi lựa chọn hệ quy chiếu cần xét 
đến ảnh hưởng của biến dạng phép chiếu đến kết quả thể hiện yếu tô bản đồ. Những 
ảnh hưởng đó là: ảnh hưởng của độ cao, của biến dạng phép chiếu tọa độ phăng. Ta 


xét việc lựa chọn hệ quy chiếu theo các vấn đề sau: 
5.5.1. ảnh hưởng độ cao khu đo đến chiều dài và diện tích 


Bè mặt toán học để xử lý tổng thể mạng lưới trắc địa Nhà nước hạng I, hạng II là 
Elipxoit thực dụng KraxôpskI được định vị theo lãnh thổ Việt Nam. Theo các tài liệu 
đã công bố thì việc xử lý lưới trắc địa và định vị đã đạt kết quả tối ưu. Hệ tọa độ 
vuông góc phắng được sử dụng từ trước đến năm 2.000 đã tính toán theo phép chiếu 
phẳng Gauss - Kruger với múi chiếu 6(. 

Hình (S.3) là ví dụ một khu đo giới hạn bởi các điểm M và N, có độ cao trung bình 
là Hiu 

Đo cạnh AB trên mặt đất, tính được cạnh nằm ngang A¡,B¡ có độ cao hạ so với 
mặt độ cao trung bình. 


Mặt độ cao 
trung bình 


-®—— Mặt Geoid 


Hình 5.3. Ảnh hưởïng độ cao khu do đến chiều dài và diện tích 


Nếu chiếu xuống mặt nước biên trung bình ta có AgBạ. Trường hợp chiếu cạnh đo 
xuống mặt độ cao trung bình khu đo ta có Ag” Bụ?. 

Thông thường khi xử lý số liệu, chiều dài các cạnh đo trên mặt đất phải được tính 
chuyên về mặt Elipxoit thực dụng. Đối với cạnh ngăn ta dùng công thức gần đúng để 
tính số hiệu chỉnh chuyên chiều dài về mặt Geoid: 


_ -_(H, +h„) D 
R 


AD (5.1) 


Trong đó: 

- AD là số hiệu chỉnh chuyên chiều dài về mặt Geoid 

- R là bán kính trung bình trái đất, 

- Họ là độ cao trung bình khu đo, 

- hạ là độ chênh cao trung bình của cạnh D so với mặt độ cao trung bình Họ 


- D là chiều đài cạnh đo 


Rõ ràng khi khu đo có độ cao trung bình càng lớn thì số hiệu chỉnh càng lớn, tức 
chiều dải trên bản đồ cảng nhỏ so với chiều dài thực tế trên mặt đất. 


Chiều dài trên mặt đất mới là đại lượng mang ý nghĩa quản lý và sử dụng đối với 
đất đai. 


Nếu ta thay mặt Geoid bằng mặt quy chiếu ở độ cao trung bình khu đo, khi đó hiệu 
chỉnh chiều dài cạnh về một quy chiếu sẽ là: 
-h„ D 


AD'`= (5.2) 
R+H, 


Độ chênh chiều dài cạnh khi sử dụng hai mặt quy chiếu này sẽ là: 


8D=AD-AP'=Dp uy ŠD_H 


GSẠ) 
R D R 


Tính thử với các độ cao H„ khác nhau ta có độ lệch tương đối của chiều dài cạnh 
öD/D, kêt quả ghi trong cột thứ hai, bảng (5.3) 
Xét ảnh hưởng độ cao khu đo đối với diện tích đất đai: 
Từ công thức tính diện tích cơ bản 
P=D 
Ta có: AP = 2D. AD 


Suy ra ỗP = 2D. AD —> == 2.H¿ 


(5.4) 
R 


Kết quả tính thử theo công thức (5.4) ghi trong cột cuối bảng (5.3) 


Bảng 5.3: Kết quả tính thử theo công thức (5.4) 


Độ cao khu đo (m) öD/D ðP/P 
10 1: 637.000 1:381.500 
50 1:127.000 1:63.700 
100 1:63.700 1:31.800 
1.000 1:6.400 1:3.200 
1.500 1:4.200 1:2.100 


Ta tính thử mức thu hẹp diện tích thực tế do chọn mặt quy chiếu đối với các tỉnh 
vùng núi, ví dụ: 


- Sơn La: diện tích P = 14.210 km”, Họ = 1.000 m suy ra ốP = 446 ha. 
- Cao Bằng: diện lích P: 8.445 km”, Hạ = 800 m suy ra P = 12lha. 


Xét về độ chính xác đo đạc ta thấy sai số tương đối đo cạnh đường truyền địa chính 


cấp 1 khoảng I:50.000. Muốn phần ảnh hưởng sai số chiếu nhỏ không đáng kế thì ta 
phải chọn ðD/D nhỏ hơn sai số đo khoảng 2,5 lần, tức là sai số tương đối đo biến dạng 
chiều dài qua phép chiếu khoảng I:125.000, tương đương biến dạng phép chiếu ở độ 
cao 50m. 


* Kết luận: Khi độ cao khu đo vượt quá 50 m so với mức nước biển trung bình thì 
không nên tính chuyên kết quả đo đạc địa chính về mặt Geoid mà nên tính chuyên kết 
quả đo về mặt độ cao trung bình của khu đo. Khi đó biến dạng diện tích khá nhỏ. 


5.5.2. ảnh hưởng biến dạng phép chiếu tọa độ phắng đến các yếu tố trên bản 


©» 


đ 


Bản đồ địa chính phải thể hiện trên mặt phẳng qua một phép chiếu xác định. Phép 
chiếu cần được chọn sao cho biến dạng của các yếu tố thể hiện trên bản đồ là nhỏ nhất, 
tức là ảnh hưởng biến dạng phép chiếu đến độ chính xác các yếu tố đo đạc và cần quản 
lý thể hiện trên bản đồ là không đáng kẻ. 


Trong thực tế hiện nay có hai lưới chiếu đăng góc có khả năng sử dụng cho bản đồ 
địa chính Việt Nam đó là lưới chiếu Gauss - Kruger và UTM. Sơ đồ múi chiếu và đặc 
điểm biến dang của hai phép chiếu Gauss - Kruger và UTM được giới thiệu trên hình 
(5.4). 


“_ 


X_ Kinh tuyến trục 


<———> 
500 km : 500 km 
a, Lưới chiếu Gauss b, Lưới chiếu ƯTM 


Hình ŠS.4: Sơ đồ múi chiếu Gauss và UTM 


Tỷ lệ biến đổi độ dài và diện tích qua phép chiếu Gauss - Kruger và UTM sẽ tính 
theo công thức sau: 


u=m=n=l1+0,0001523.A”coso.(l+u) —. (5.5) 
K,=k# 
Biến dạng lớn nhất ở vùng gần kinh tuyến biên của núi chiếu và xích đạo. Ta tính 
thử cho trường hợp múi chiếu 6°, A.= 3”; múi chiếu 3, A = I,5”, múi chiếu I,5”, A = 0 
75Q); các trị số biến dạng ghi ở bảng (5.4). 


Bảng 5.4: Giá trị biên dâm ở một sô múi chiêu 


À. 075 1.50 0 
Các chỉ số biến dạng 
Tlđcdi 1,00086 1,000343 1,00137 
Biến dạng dài % 0.0086 0.0343 0,137 
AD/D 1:11600 1:3200 1:750 
TÝE xi 6h 1000171 TP hôn 1,00274 
Biến dạng diện tích % 0,0171 Vệ Điệp 0,274 
SiP 1:58.000 PP 1.:360 


Số liệu bảng (5.4) cho thấy biến dạng dài và diện tích cực đại của phép chiếu 
Gauss - Kruger giảm đáng kê khi ta giảm độ rộng múi chiếu từ 6°” xuống 3° hoặc 1,5”. 
Khi lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1.000; 1:2.000 và 1:5.000, nên dùng múi chiếu 3” còn 
khi lập bảng tỷ lệ I:500; I:200 thì phải dùng phép chiếu Gauss - Kruger với múi 1,5”. 


Đề đảm bảo chắc chắn cho khu vực đo vẽ bản đồ địa chính cấp tỉnh hoặc thành 
phố không cách xa kinh tuyến trục của múi chiếu quá 80km, trong quy phạm quy định 
cụ thê kinh tuyến trục cho từng tỉnh riêng biệt. Hiện nay nước ta có 64 tỉnh, thành 
phó, có nhiều tỉnh năm trên cùng một kinh tuyến, vì vậy mỗi tỉnh được chỉ định chọn 
1 trong 10 kinh tuyến trục từ 103” đến 109”. 


Lợi thế cơ bản lưới chiếu UTM là biến dạng phép chiếu nhỏ và tương đối đồng 
đều. Tỷ lệ độ dài trên kinh tuyến trục múi 6° là mạ:0,9996, trên hai kinh tuyến đối 
xứng nhau cách khoảng 1,5” so với kinh tuyến trục m = I, trên kinh tuyến biên của 
múi chiếu có m >I. Ngày nay hầu hết các nước phương Tây và trong vùng Đông Nam 
Á đều dùng múi chiêu UTM và Elipxoit WGS 84. Nếu dùng múi chiếu UTM sẽ thuận 
lợi hơn trong việc hoà nhập hệ thống bản đồ Việt Nam với hệ thống bản đồ của các 
nước trong khu vực. Bản đồ địa chính của Việt Nam được thành lập trước năm 2000 
đều sử dụng múi chiếu Gauss - Kruger. Tháng 7 năm 2000 Tổng cục Địa chính đã 
công bố và đưa vào sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Nhà nước VN - 2000 nên đã 
chính thức sử dụng múi chiếu UTM trong ngành Địa chính. 


5.6. YÊU CÂU ĐỘ CHÍNH XÁC BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 
Yếu tô cơ bản cần quản lý đối với đất đai đó là vị trí, kích thước và diện tích các 
thửa đất. Các yếu tố này được đo đạc và thê hiện trên bản đồ địa chính. Độ chính xác 
các yếu tô trên phụ thuộc vào độ chính xác kết quả đo, độ chính xác thê hiện bản đồ 
và độ chính xác tính diện tích. Khi sử dụng công nghệ bản đồ số thì giảm hắn được 
ảnh hưởng của sai số đồ hoạ và sai số tính diện tích, độ chính xác số liệu không phụ 
thuộc vào tỷ lệ bản đồ mà phụ thuộc trực tiếp vào sai số đo. 


Tuy nhiên trong hệ thống bản đồ địa chính người ta phải nghiên cứu quy định 
những hạn sai cơ bản của các yêu tô bản đồ để từ các hạn sai này sẽ thiết kế các sai số 
đo và vẽ bản đồ phủ hợp cho từng bước của công nghệ thành lập bản đỏ. 


Độ chính xác của bản đô địa chính thê hiện qua độ chính xác các yêu tô đặc trưng 
trên bản đô. 


5.6.1. Độ chính xác điểm khống chế đo vẽ 


Khi đo vẽ bản đồ địa chính theo phương pháp đo vẽ trực tiếp phải xây dựng lưới 
khống chế đo vẽ ở thực địa, còn khi sử dụng ảnh hàng không cần phải tăng dày khống 
chế ảnh. Trong quy phạm ban hành tháng 3 - 2000 quy định: “Si số trùng phương vị 
là mặt phẳng của điểm không chế đo vẽ sau bình sai so với điểm khống chế tọa độ 
gân nhất không vượt quả 0,Imm tính theo tỷ lệ bản đồ cần thành lập". Ở vùng ân 
khuất, sai số nói trên không lớn quá 0,15 mm. Đối với khu vực đô thị, sai số nói trên 
không vượt quá 6 cm trên thực địa áp dụng chung cho mọi tỷ lệ đo vẽ. Đối với điểm 
khống chế ảnh ngoại nghiệp cũng phải đạt độ chính xác nói trên, đối với điểm tăng 
dày khống chế ảnh thì sai số này được quy định là 0,15 mm. 


Sai số trung phương độ cao của điểm khống chế đo vẽ sau bình sai so với điểm độ 

cao Nhà nước gần nhất không vượt quá 1/10 khoảng cao đều đường bình độ cơ bản. 
5.6.2. Độ chính xác vị trí điểm chỉ tiết 
Về độ chính xác đo vẽ chi tiết, quy phạm hiện hành quy định như sau: 

"Sai số trung bình vị trí mặt phăng của các điểm trên ranh giới thửa đất biểu thị 
trên bản đồ địa chính so với điểm của lưới khống chế đo vẽ gần nhất không được lớn 
hơn 0,5mm trên bản đồ, đối với các địa vật còn lại không vượt quá 0,7mm”". 

"Sai số tương hỗ giữa các ranh giới thửa đất, giữa các điểm trên cùng ranh giới 
thửa đất, sai số độ dài cạnh thửa đất không vượt quá 0,4mm trên bản đồ địa chính". 

Quy định trên đã có sự khác biệt cơ bản so với tiêu chuẩn của bản đồ địa hình cùng 
tỷ lệ lớn. Đối với bản đồ địa chính, yếu tố kích thước thửa đất quan trọng hơn nhiều so 
với quan hệ tương hỗ vị trí điểm địa vật. Kích thước thửa đất được hiểu là chiều đài 
cạnh thửa hoặc chiều dài đường chéo thửa đất. Nếu biết tọa độ điểm góc thửa thì chiều 
đài cạnh tính theo công thức: 


S= \@¿ -XJ} +(Y; -VJỶ (5.6) 


Nếu 2 điểm đầu cạnh độc lập nhau vỀ sai số, từ công thức (5.6) ta suy ra quan hệ 
sai SỐ: 


S”.mỸ = Œ¿- xJ}” m2 + Œạ- x)) m,;+ (y„- VU” mu? + (y„- YU)” m7 


các điêm đo cùng độ chính xác nên mi = mụịi = ma = mụ¿ = m; ta CÓ: 


»⁄.m“ = 2m“. ((X; - X¡“ + (y; - Y,}) 


mỶ =2m,° => m,=m,v2 


m =m.. jm?+m?2 =m..v2 


Suy ra m=m (S.7) 
Tức là: Sai số trung phương chiều dài cạnh thửa đất bằng SSTP vị trí điểm góc thửa 


Sai số tương hỗ vị trí điểm của hai điểm gân nhau không chỉ gồm sai số chiêu dài 
cạnh mà còn có cả sai sô hướng m„. Coi ảnh hưởng của sai sô chiêu dài và hướng 
ngang nhau thì sai số trung phương tương hỗ vị trí 2 điểm sẽ là: 


)ÌI= \j|m? +mˆ =m.v2 =mv2 (5.8) 


Rõ ràng SSTP tương hỗ vị trí điểm lớn hơn SSTP vị trí điểm khi các điểm đo độc 
lập. 


Thay cho sai số tương hỗ vị trí điểm trong qui phạm trước đây, quy phạm đo vẽ bản 
đồ địa chính hiện hành đã qui định SSTP chiều dài cạnh thửa đất không vượt quá 0,4 
mm trên bản đồ. Khi đó: 


m=m =0,4mm 


Xét tới bản chất yếu tố quan trọng nhất của bản đồ địa chính nên qui định sai số vị 
trí điểm đặc trưng trên đường biên hay điểm góc thửa đất là hợp lý. Với điều kiện kỹ 
thuật hiện tại ta nên qui định sai SỐ trung phương vị trí điểm là 0,4 mm trên bản đồ, nó 
tương ứng với sai số trung bình là 0,32 mm. Như vậy chất lượng bản đồ sẽ được nâng 
cao hơn. 


Hạn sai trên phù hợp cho bản đô vẽ trên giây. Sai sô vị trí điêm trên bản đô gôm cả 
sai sô đo và sai sô vẽ điêm chi tiệt. Ta có thê suy ra sai sô đo: 
Šj t¿ 


Nụ, = n" —m (5.9) 


Mù 


Qui định trước tỷ lệ bản đồ và SSTP vị trí chỉ tiết trên bản đồ, chọn phương pháp 
vẽ điểm chỉ tiết, tức có m„z, ta có thể ước lượng sai SỐ trung phương đo điểm chỉ tiết 
và đưa ra các yêu cầu kỹ thuật về đo và vẽ chỉ tiết bản đồ địa chính. 


5.6.3. Độ chính xác thể hiện độ cao trên bản đồ 


Nếu trên bản đồ thể hiện độ cao bằng đường bình độ thì sai số trung bình độ cao 
đường bình độ, độ cao điểm đặc trưng địa hình, độ cao của điểm ghi chú độ cao trên 
bản đồ địa chính so với điểm khống chế độ cao ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 
1⁄3 khoảng cao đường bình độ cơ bản ở vùng đồng bằng và 1/2 khoảng cao đều dối 
với vùng núi và vùng ấn khuất 


5.6.4. Độ chính xác tính diện tích 

1 - Diện tích thửa đất: Được tính chính xác đến mét vuông, khu vực đô thị cần tính 
chính xác đến 0,1m”. Diện tích thửa đất được tính hai lần, độ chênh kết quả diện tích 
phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ và diện tích thửa. Quy phạm qui định sai số tính diện tích 
cho phép là; 

AP„ =0, 0004.M/P (5.10) 

Trong đó: M là mẫu số y tỷ lệ bản đồ 
P là diện tích thửa đất tính bằng m2 


2 - Khi kiểm tra tổng diện đất theo từng tờ bản đồ ta có thê dùng công thức sau để 
xem xét độ chính xác của việc tính diện tích: 


AP= EP, - Pạ 
AP/P, < 1/400 (5.11) 


Trong đó: P; là điện tích thửa nhỏ 


Pọ là diện tích lý thuyết của vùng hay tờ bản đồ Hoặc kiểm tra theo công thức: 


005M m=c 
AP phép =‡# 100 SP mỶ (5.12) 


Nếu chênh lệch vượt quá hạn sai thì phải đo lại, tính lại điện tích. Nếu đạt hạn sai 
thì tiến hành hiệu chỉnh diện tích theo diện tích khu, cụm thửa hoặc tờ bản đồ. Số hiệu 
chỉnh được tính theo tỷ lệ thuận với diện tích. Căn cứ vào diện tích tờ bản đồ để hiệu 


chỉnh diện tích cụm thửa, căn cứ vào diện tích cụm thửa để hiệu chỉnh diện lích các 
thửa đất. Kiểm tra cuối cùng là tổng diện tích các loại đất trong tờ bản đồ phải bằng 
diện tích 

5.7. PHƯƠNG PHÁP THẺ HIỆN ĐỊA VẬT TRÊN BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 

Nội dung của bản đồ địa chính được biểu thị bằng các ký hiệu qui ước và các ghi 
chú. Các ký hiệu được thiết kế phù hợp cho từng loại tỷ lệ bản đồ và phù hợp với yêu 
cầu sử dụng bản đồ địa chính. Các ký hiệu phải đảm bảo tính chất trực quan, dễ đọc, 
không làm lẫn lộn ký hiệu này với ký hiệu khác. 

Các ký hiệu quy ước của bản đồ địa chính được chia làm 3 loại: ký hiệu theo tỷ lệ, 
ký hiệu không theo tỷ lệ và ký hiệu nửa theo tỷ lệ. 


Bảng (S.5) mô tả một SỐ dạng ký hiệu được thể hiện trên bản đồ địa chính Bảng 


5.5: Một số ký hiệu lô, thửa đất và nhà 


Ký hiệu 
PUÀ TT hộ Ty 1:200 1:500 1:1000 
Ranh giới thửa. lô đất 
18 - Số hiệu chỉnh lô đất l8 
T ?12 


221,2 - Diện tích thửa đất, lô đất (m2) 
T - Đất ở (loại dết). 
Nhà: 


a/ Nhà nằm bên trong ranh giới thửa đất, 
kẻm theo các ghi chú: 


b5 - Nhà bê tông 5 tầng 
ø2 - Nhà gạch đá 2 tầng 
t Nhà tạm (tranh, tre, ĐỖ. lá,) 


b/ Nhà nằm gọn trong ranh giới thửa 1 1 
đất 

b3 - Bê tông 3 tầng 

c/ Nhà có một phần tường trùng với ranh 
giới thửa. 


gø2- Nhà gạch 2 tầng 


Nhà có tương chung là ranh giới thứ Ì 
đất 


a - Chung tường. 
g1- Nhà gạch 1 tầng chung tường 
b - Nhờ tường nhà bên cạnh 


t Nhà tạm 


Chương 6 
THÀNH LẬP BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 


6.1. KHÁI QUÁT QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỎ Ð!A CHÍNH 
Bản đồ địa chính được thành lập bằng các phương pháp sau: 
+ Thành lập bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ngoải thực địa. 


+ Thành lập bằng phương pháp đo vẽ ảnh chụp từ máy bay kết hợp đo vẽ trực 
tiếp ở ngoài thực địa. 


+ Thành lập bằng phương pháp biên tập, biên vẽ và đo vẽ bổ sung chỉ tiết trên 
nên bản đồ địa hình cùng tỷ lệ. 


Dù thành lập bản đồ bằng phương pháp nào cũng phải thực hiện bằng công nghệ 
bản đồ số 


Trong ba phương pháp thành lập bản đồ địa chính trên, quá trình thành lập bản đồ 
địa chính thường được thực hiện qua hai bước. 


Bước 1 : Đo vẽ, thành lập bản đồ gốc (Bản đồ địa chính cơ sở). 
Bước 2: Biên tập, đo vẽ bố sung, thành lập bản vẽ gốc theo đơn vị hành chính 


cấp xã (gọi tắt là bản đồ địa chính) 


6.2. THÀNH LẬP BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ 
6.2.1. Tống quát 


- Tuỳ theo điều kiện cụ thể, bản đồ gốc (bản đồ địa chính cơ sở) có thê được thành 
lập bằng một trong các phương pháp sau đây: 


+ Phương pháp đo trực tiếp. 


+ Phương pháp biên tập, biên vẽ lại nội dung bản đồ địa hình và đo vẽ bổ sung 
để thành lập bản đồ địa chính cơ sở. 


+ Đo vẽ ảnh chụp từ máy bay. 
+ Sử dụng công nghệ GPS. 


6.2.2. Trình tự công việc của phương pháp thành lập bản đồ địa chính cơ sở 
bằng phương pháp đo trực tiếp và phương pháp chụp ảnh 


1. Xác định khu vực thành lập bản đồ 
2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ hoặc lưới khống chế ảnh. 


3. Xác định địa giới hành chính các cấp theo hỗ sơ ĐGHC đã được xác lập và 
các nội dung cần đo vẽ khác. 


4. Đo vẽ ở thực địa (hoặc điều vẽ ảnh nội nghiệp hay ngoại nghiệp) đồng thời 
xác định địa giới hành chính (ở thực địa) đề đối chiếu với hồ sơ địa giới hành chính đã 
có. 

5. Vẽ bản đồ địa chính cơ sở, bổ sung ở thực địa (nếu điều vẽ ảnh nội nghiệp 
trước) tính diện lích và kiểm tra diện tích theo mảnh bản đồ. 

6. Kiểm tra, sửa chữa và hoàn chỉnh bản đồ địa chính cơ sở. 

7. Lập bảng tông hợp diện tích cho từng mảnh bản đồ và tổng hợp theo đơn vị 
hành chính cấp xã. 

§. Hoàn chỉnh các tài liệu, kiểm tra và nghiệm thu. 

9. Đóng gói giao nộp tài liệu. 

6.2.3. Trình tự công việc biên tập, biên vẽ lại nội dung bản đồ địa hình để 
thành lập bản đồ địa chính cơ sở 

1 Xác định khu vực thành lập bản đồ. 

2. Biên tập, biên vẽ lại nội dung bản đỗ địa hình theo nội dung của bản đồ địa 
chính cơ sơ 

3. Xác định địa giới hành chính các cấp theo hồ sơ địa giới hành chính đã được 
xác lập. 

4. Kiểm tra, sửa chữa lại nội dung đã có trên bản đồ đo vẽ bổ sung các yếu tố 
nội dung khác. Xác định địa giới hành chính để đối chiếu với hồ sơ địa giới hành 
chính đã có Tính diện lích và kiểm tra diện tích theo mảnh bản đồ. 

5. Tu chỉnh bản đồ địa chính cơ sở. 

6. Kiểm tra, sửa chữa và hoàn chỉnh bản đồ địa chính cơ sở. 

7. Lập bảng tông hợp diện tích cho từng mảnh bản đồ và tổng hợp theo đơn vị 
hành chính cấp xã. 

§. Hoàn chỉnh tài liệu, kiểm tra, nghiệm thu. 

9. Đóng gói giao nộp tài liệu. 

6.2.4. Thành lập bản đồ địa chính cơ sở bằng công nghệ GPS 

Ngoài hai cách thành lập bản đồ địa chính cơ sở đã trình bày ở phân trên. Nếu khu 
vực cần đo vẽ bản đồ địa chính cơ sở đủ điều kiện để áp dụng công nghệ định vị toàn 
cầu GPS (không bị che khuất) thì ta có thể áp dụng công nghệ GPS đề thành lập bản 
đồ. Công nghệ GPS có thê áp dụng một trong các phương pháp sau: 

* Phương pháp phân sai GPS (DGPS - Differential GPS). Đặt một máy thu tĩnh 
(tại điểm địa chính cơ sở) và một số trạm máy thu động (đặt liên tiếp lại các điểm đo 
chi tiết), số liệu giữa trạm động và trạm tĩnh được xử lý chung để cải chính phân sai 


cho gia số tọa độ giữa trạm tĩnh và trạm động. Tuỳ theo thể loại thiết bị GPS và 
khoảng cách giữa trạm tĩnh và trạm động, phương pháp này có thê đạt độ chính xác từ 
dm đến m. 

* Phương pháp GPS động thời gian thực RTK (Real thuê kinematie) Đặt một máy 
thu tĩnh (tại điểm địa chính cơ Sở) và một số trạm thu động (đặt liên tiếp tại các điểm 
đo vẽ chi tiết), số liệu tại trạm tĩnh được gửi tức thời tới trạm động băng thiết bị thu 
phát sóng vô tuyến để xử lý tính toán tọa độ trạm động theo tọa độ trạm tĩnh. Phương 
pháp này đạt độ chính xác từ l — 5 cm. 

Chủ ý: 

+ Việc áp dụng công nghệ GPS để đo bản đồ địa chính cơ sở chỉ đòi hỏi các điểm 
địa chính cơ sở để đặt các trạm tĩnh, không cần phát triển tăng dầy các điểm địa chính 
cấp I vả các cấp thấp hơn. 

+ Tuỳ theo độ chính xác đòi hỏi với điểm đo vẽ chỉ tiết của bản đồ địa chính cơ sở 
mà lựa chọn phương pháp, thể loại đo GPS phù hợp để đạt được độ chính xác tương 
ứng. 

+ Bản đồ địa chính cơ sở được đo vẽ bằng công nghệ GPS là bản đồ dạng số khi 
tiến hành đo các điểm chỉ tiết của bản đô cần phải lập sơ đồ trên giấy để phục vụ biên 
tập bản đồ số. 

6.3. THÀNH LẬP BẢN ĐÓ ĐỊA CHÍNH THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤÁP 
XÃ (GỌI TẮT LÀ BẢN ĐÔ ĐỊA CHÍNH) 
6.3.1. Tống quát 

Trình tự thành lập bản đồ địa chính được tóm tắt như sau: 

1. Biên tập bản đồ theo đơn vị hành chính cấp xã 

2. Kiểm tra xác định chính xác địa giới hành chính cấp xã. 

3. Xác định hoặc thành lập lưới đo và đo vẽ chỉ tiết bô sung đồng thời xác định 
loại đất, tên chủ sử dụng đất. Vẽ chi tiết bản đô. 

4. Đánh số thửa. 

5. Tính diện tích, kiểm tra diện tích theo bản đồ địa chính cơ sở. 

6. Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đắt, lập bản thống kê hiện trạng gồm diện tích, loại 
đất, chủ sử dụng của từng thửa và giao nhận diện tích theo hiện trạng cho chủ sử dụng. 

7. Biên tập bản đồ. 

§. Kiểm tra nghiệm thu, tổng kết và giao nộp bản đồ địa chính. 

Nội dung công việc từ bước I đến bước 3 đã được đề cập chỉ tiết trong giáo trình 
trắc địa. Trong phạm vi giáo trình này chúng tôi sẽ trình bày từ bước 4. 


6.3.2. Đánh số thửa 


Sau khi đã hoàn thành công việc đo vẽ, ghép biên bản vẽ đối soát thực địa, kiểm tra 
đánh giá chất lượng bản đồ và bản đồ đã được chỉnh sửa, lúc đó ta có thể tiễn hành 
đánh số thửa trên bản đồ góc . 


Số thứ tự của thửa đất được coi như một "tên riêng” của thửa đất. Nó được dùng 
trong quản lý đất đai, được ghi trong các hồ sơ địa chính liên quan như: bản vẽ gốc, 
bản đồ địa chính gốc, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, các loại bảng thống kê v.v... 


* Việc đánh sô thửa phải đảm bảo yêu câu sau: 
- Trong một tờ bản đồ, số thửa không được trùng nhau. 
- Số thửa phải liên tục. 
- Số thửa phải thống nhất trong mọi tài liệu liên quan. 
* Thực hiện đánh số theo phương pháp sau 


1. Đánh sô thửa trên bản đô gôc băng chữ sô Arập. Trình tự đánh sô từ trái sang 
phải, từ trên xuông dưới....theo đường zIc zăc, sô nọ liên tiêp sô k1a. 


21 1 3031 
47 46 45 44........ 3332 
ch D9 To 


2. Khi thửa đất quá nhỏ không đủ ghi cả số thửa và diện tích thì ghi số thửa, còn 
diện tích lập bảng kẻ riêng vẽ ở ngoài khung phía Nam tờ bản đồ. 


Trường hợp thửa đất bên cạnh rộng thì có thê ghi nhờ số thửa ra ngoài thửa nhỏ và 
vẽ mũi tên chỉ vào thửa nhỏ đó để tránh nhằm lẫn. 


3. Khi trên một tờ bản đồ có nhiều đơn vị hành chính thì số thửa được đánh liên tục 
theo đơn vị hành chính, hết các thửa của đơn vị này thì số tiếp sang đơn vị hành chính 
khác cho hết các thửa trên tờ bản đô, các số không trùng nhau. Khi lập các bảng thống 
kê và các tập hồ sơ liên quan cũng thống kê và tập hợp hồ sơ theo đơn vị hành chính. 
Vị dụ: 


- Đơn vị A đánh số từ 1 đến 46 
- Đơn vị B đánh số từ 47 đến 108 
- Đơn vị C đánh số từ 109 đến 162. 


4. Trường hợp một thửa đất nằm trên nhiều mảnh bản đồ thì số thửa và diện tích 
của thửa đất đó chỉ cần ghi một lần ở trên tờ bản đồ có phần đất lớn nhất của thửa đất. 


6.3.3. Tính diện tích 


Đề tính diện tích từng thửa đất ta có thể dùng các phương pháp như sau: 


- Tính diện tích trên bản đồ số. 
- Tính diện tích trên bản đồ giấy. 
6.3.3.1. Tính diện tích trên bản đồ số 


- Bản đồ số địa chính lưu giữ tọa độ thắng góc x, y của các điểm đặc trưng trên 
đường biên thửa đất. 


X 
X; 2 
Xì 
X 3 
Xa 4 
0 Ỳì Y4 Ỳ: Y; Y 


Hình 6.1: Tính diện tích theo tọa độ 


Diện tích các thửa đất trên sẽ được tính theo công thức: 


L«n - li : 
S=~> xi, ¬ `... —Xị¿¡) 
Đ ] ỹ 3 1 (6.1) 


Ví dụ: Thửa đất 1, 2, 3, 4. Biết tọa độ thắng góc của chúng được ghi trong bảng 
(6.1), dùng công thức (6.]) sẽ tính được diện tích của thửa đất. 


Bảng 6.1. Diện tích thửa đất tính theo tọa độ 


Điễ x(m) y(m) S của thửa đất (m”) 
4 1.278,30 3.710,20 
3 2.262,40 3.666,20 S =1.053.918,78mŸ 
Ũ 2.286,90 2418,60 
l 1.634,20 2.380,80 


- Diện tích thửa đất tính theo phương pháp này rất nhanh và đạt độ chính xác cao, 
tuy nhiên yêu cầu là bản đồ địa chính phải được thành lập dưới dạng bản đồ số thì mới 
áp dụng được phương pháp này. 

6.3.3.2. Tính diện tích trên bản đô giẫy 

Bản đồ địa chính được vẽ trên giấy trang hoặc giấy Diamat trên đó các thửa đất 
được giới hạn bằng đường bao khép kín. Diện tích thửa được tính từ tim đường ranh 
giới thửa đất Ta có thể tính diện tích trên bản đô giấy theo các phương pháp sau: 


a/ Phương pháp hình học (chia hình cơ bản) 
Đây là phương pháp đồ giải kết hợp một phép tính diện tích hình cơ bản. 


Để tính diện tích cho vùng đất có dạng hình học xác định, người ta chia khu đất 
này thành các hình tam giác, hình chữ nhật và hình thang... (hình 6.2) 


+ Diện tích tam giác khi đo chiều dài đường đáy (a) và đường cao (h) 


#é> XI (6.2) 
¬^ 


+ Khi đo chiều đài cạnh a, b, c của tam giác: 


= *ưứ- a2 - b)(Ð = C) (6.3) 


Hình 6.2: Tình diện tích theo phương pháp hình học 


Trong đó: p là nửa chu vi của tam giác và p = ——= 
+ Diện tích hình chữ nhật khi đo chiều dài cạnh a và cạnh b 
s=a.b (6.4) 
+ Diện tích hình thang khi đo chiều dài cạnh đáy a. b và đường cao h 


s= sa +b)h (6.3) 


Nếu đường ranh giới khu vực là đường cong, ví dụ đường cong ABM (hình 6.2), 
thì người ta hạ các đường thăng góc từ các điểm ngoặt xuống đường AB sẽ có được 
các hình tam giác và hình thang. 

b/ Phương pháp lưới ô vuông 

Trên một tắm nhựa trong, người ta kẻ lưới ô vuông: môi ô vuông nhỏ có cạnh I 
mm hoặc 2 mm. 

Đề xác định diện tích của một khu vực trên bản đồ, người ta đặt tạm đo diện tích 
lên bản đồ (hình 6.3). Đếm số ô vuông đây đủ, còn số ô khuyết được ước lượng cộng 
lại thành ô vuông đầy đủ. Sau đó nhân với tỷ lệ bản đồ sẽ nhận được diện tích khu vực 
đó ở thực địa. 

Ví dụ: Bản đồ có tỷ lệ 1:10.000 thì ô vuông có cạnh bằng I mm, diện tích của ô 
vuông Ì mm” sẽ tương ứng với diện tích ở thực địa là: 


10m x I0m = 100 m =0.,01 ha 


Khi tính diện tích bằng phương pháp này phải tính hai lần, độ lệch giữa hai lần tính 
không vượt quá giới hạn cho phép: 


AE it (6.6) 
100 
Trong đó: 


M: là mẫu số tỷ lệ bản đồ 


P: là diện tích trung bình giữa 2 lần đo 


jmmRImmĂmmmm5RmM 
BỊ | |JJ2|*+|m|e|lelr 
FF+rRtfd g1 - 


Hình 6.3: Tính diện tích theo phương pháp lưới ô vuông 


đ/ Đo diện tích bằng máy đo diện tích X — plan (hình 6.4) 


Máy X - than 360C — II là máy cầm tay nhỏ có chức năng chủ yếu để đo diện tích, 
độ dài, góc... trực tiếp trên bản đồ. Các thao tác sử dụng khi đo và số hoá rất đơn giản. 
Máy có thể ¡n trực tiếp các kết quả đo đạc nhờ máy ¡n nhỏ gắn vào máy. Máy nặng Ì 
kg, rất gọn nhẹ, đễ di chuyền. Độ chính xác đọc số tọa độ hoặc chiều dải trên bản đồ 
đạt 0,05mm. 


+ Cách sử dụng máy X — Plan để đo diện tích 


Diện tích là yếu tố quan trọng trong bản đồ địa chính cũng như trong công tác quản 
lý đất đai. Đã có nhiều phương pháp đo diện tích, nhưng các phương pháp đó thường 
tốn nhiều thời gian công sức và có độ chính xác không cao. Đo diện tích bằng máy X 
— Plan 360 rất thuận tiện và độ chính xác khá cao. 

Trước khi tiễn hành đo phải đặt chế độ đo cho máy, chế độ này đã được các nhà 
chế tạo lập trình sẵn ta chỉ cần thực hiện theo đúng trình tự và đúng các thao tác. Cách 
đặt như sau: 


1. Bật máy. 


2. Ấn phím SET, 'rên màn hình của máy X 
— Plan lần lượt hiện ra các tham số đề ta đặt chế 
độ đo. 


3. Khi màn hình hiện dòng lệnh có đo các 
dạng đặc biệt không thì cần ta ấn phím No để 
vào nhóm chức năng thứ nhất. 


4. Khi hiện dòng lệnh đo diện tích thì ấn 
YES còn các dòng lệnh (1 - I),(1—2),(1—4) 
và (1 — 5) thì bắm No. 


5. Khi hiện dòng đặt đơn vị đo là m2 thì ấn 
6. Khi hiện dòng cho tỷ lệ thì ấn YES. 7. Khi 
hiện dòng cho tỷ lệ RX thì ấn số < 1 > sau đó 
ấn YES. 


§. Khi hiện dòng cho tỷ lệ RY thì ấn số 
<Bình phương mẫu số tỷ lệ> (Ví dụ, tỷ lệ bản 
đồ 1/500 thì vào số 250.000), sau đó ấn YES. 


9. Khi hiện dòng đặt số chữ số sau dấu phây 
là FULL thì ấn YES. 


10 Khi hiện dòng tự động điền số thứ tự thì 
ấn YES. 


15. Khi màn hình hiện chữ số <O> thì lúc 
đó đã hoàn thành việc đặt chế độ. 


Sau khi đã đặt xong chế độ đo ta có thê bắt 
đầu đo diện tích trên bản đồ băng cách sử dụng 
tiêu đo để bắt điểm. Khi bắt điểm riêng biệt thì 
chỉ cần ấn phím <S/P> (Start/point) hoặc dùng 
chế độ Continuous để bắt điểm. Dùng chế độ 
bắt điểm bằng <S/P> để đo diện tích của các 
hình thửa được cấu tạo bởi các đoạn thắng. 
Dùng chế độ Con để đo diện tích các vùng có 
cấu tạo phức tạp như các hình có các cạnh là 
đường cong hoặc đường tròn. Dưới đây là một 
số cách đo diện tích của các hình cơ bản. 


1. Đo diện tích một thửa có bốn cạnh trên 
bản đồ tỷ lệ I:500 


1 MEAS FUNC 
SPEGIAL 


1 MEAS FUNC 
COOR (X.Y) 


1 MEAS FUNC 
LINE SEG (D) 


1 MEAS FUNC 
AREA (A) 


2UNIT Y/N 


3 SCALE 
SCALE RATIO 


4. SCALE RATION 
RX 


5. SCALE RATION 
RY 250000 


6 D.P PLACE 
D.P 


7 NUMBERING 


WITHOUT #ING 


Hình 6.4: Đo diện tích bằng máy 
ÄX-plan 


Sau khi đặt chế độ đo như trên, tiến hành 
đo: 

- Đưa tiêu do vào điểm A và ấn phím 
<S/P> 

- Dịch chuyên tiêu đến điểm B, ấn phím 
<5/P> 


*Ä ` ^ Xa „`: li Ñ AREA 
- Tiêp tục làm như vậy đôi với điêm C và A 123,45m? 


D. 
- Sau đó đưa tiêu đo về vị trí điểm A ấn Hình 6.5: Tính diện tích khu vực có 

phím <S/P>, máy phát ra hai tiếng kêu liên dạng hình học xác định 

tiếp và sẽ tự động hoàn thành việc đo. Toàn 


bộ quá trình sử dụng được thê hiện trên hình 
6.4. 
- Diện tích sẽ được thể hiện trên màn hình 
(Hình 6.5) 
2. Đo diện tích vùng tạo bởi các đoạn 
A 


e 
B 
thẳng và đường cong D 


Thực hiện các bước đặt chế độ như trên NÉ 


- Đưa tiêu đo vào điêm A và ân phím 


<S$/P> Hình 6.6: Tính điện tích 
một khu vực có dạng hình học 
- Đưa tiêu đo vào điểm B và ấn phím không xác định 
<S/P> 


- Đưa tiêu đo và ấn phím <S/P> tại điểm C 


- Đường CD là một đường cong nên ấn Con tại điểm C, sau đó di chuyển tiêu đo 
theo đường từ C đến D. 


- Tiếp theo ân phím <S/P> tại điểm A, khi có 2 tiếng kêu liên tiếp là công tác đo đã 
hoàn thành và diện tích sẽ hiện trên màn hình (Hình 6.6). 


+ Khi tính diện tích các thửa đất đối với khu vực đất đô thị, đất có giá trị kinh tế 
cao diện tích các thửa đất phải tính từ tọa độ các điểm, không được đo băng lưới đo 
diện tích áp lên bản đồ. Diện tích được tính hai lần, số chênh lệch giữa lai lần chỉ cho 
phép trong phạm vi sai số làm tròn số. Diện tích tính đến 0,1 m”. Diện tích ghi trong số 
và trong bản đồ đến 0,1 m°. 


+ Đối với khu vực đất khác, ngoài phương pháp tính S theo tọa độ còn có thê áp 
dụng các phương pháp như hình học, tắm đo diện tích hoặc máy đo diện tích để tính 


diện tích. Diện tích phải tính hai lần độc lập, chênh lệch giữa hai lần không vượt quá 
sai số cho phép. 

Trường hợp thửa đất nằm trên nhiều mảnh bản đồ địa chính cơ sở thì biên vào 
mảnh bản đồ địa chính có phân diện tích lớn nhất. 

6.3.3.3. Kiểm tra và hiệu chỉnh diện tích 

Đề có thể kiểm tra được diện tích của từng thửa đất so với diện tích tổng thể của 
từng khu hoặc cả tờ bản đồ thì trình tự đo và tính diện tích phải tuân theo nguyên tặc 
sau: 

- Tính diện tích tổng thể: đây là diện tích của cả tờ bản đồ tính theo khung hình 
thang hoặc hình chữ nhật. 

- Tính diện tích tổng thể của đơn vị hành chính: Đơn vị hành chính được giới hạn 
bởi đường địa giới hành chính. 

- Tính diện tích các lô đất: Các lô đất được giới hạn bởi các bờ lô đường giao thông 
kênh mương. 

Tổng diện tích các lô đất trong một tờ bản đồ địa chính hoặc trong một đơn vị hành 
chính phải bằng diện tích tông thể. 

- Tính diện tích thửa đất: Sau khi tính diện lích các thửa đất ta kiêm tra hết kết quả 
theo nguyên tắc tông diện tích các thửa trong một lô đất phải bằng diện tích cả lô đất 
đã tính trước đó. 

Sai số cho phép theo công thức: 


0,05 
Âs cho phép =# 100. Š; P.m? (6.7) 


P là điện tích các thửa trong lô tính bằng m” 

Nếu số chênh vượt hạn sai thì phải đo, tính lại diện tích. Nếu trong hạn sai cho 
phép hì hiệu chỉnh theo tỷ lệ thuận với diện tích các thửa, cụm hoặc khu. 

Hiệu chỉnh diện tích phải tuân theo thứ tự: Diện tích của đơn vị hành chính hiệu 
hình theo diện tích tổng thể. Diện tích các lô hiệu chỉnh theo diện tích của đơn vị 
hành hình. Diện tích của các thửa hiệu chỉnh theo diện tích các lô. 

Sau hiệu chỉnh, tổng diện tích các đơn vị hành chính phải bằng diện tích tổng thể. 
Tổng diện tích các lô bằng diện tích các đơn vị hành chính. Tổng diện tích các thửa 
phải làng tổng diện tích các lô và bằng tông diện tích của cả tờ bản đồ. Số chênh lệch 
nếu có hỉ trong phạm vi sai số làm tròn số. 

6.3.4. Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất 

Hồ sơ kỹ thuật thửa đất là một tài liệu cơ sở phục vụ công việc cấp giấy chứng 
nhận tuyến sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong khu vực đô thị. 


Mỗi thửa đất ở sẽ lập một bản hỗ sơ riêng. Hồ sơ này do người làm công tác đo vẽ 
tấn đồ địa chính và người làm công tác quản lý địa chính cùng thực hiện. 


Hồ sơ kỹ thuật thửa đất được trình bây trên khổ giấy A4 in theo hướng nằm ngang. 
Trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất phải thể hiện các nội dung sau: 


1. Số hiệu thửa đất: 


- Sô hiệu này lây trên bản đô:,....... 


HÒ SƠ KỸ THUẬT THỬA ĐẤT 


1. Số hiệu thửa đất: 36 Tờ BĐ địa chính số: 10 Số hiệu mảnh bản đồ góc: F-48-176(A) 
2. Địa chỉ:. Khu tập thê - Phường Tân Thịnh Thành phố: Thái Nguyên 
3. Mục đích sử dụng: Canh tác + thổ cư_. 4. Tên chủ sử dụng: 
5. Sơ đồ thửa đất 6. Bảng kê tọa độ 
St | Khoáng Toaạ độ (m) Ghi 
cách chú 
X M 
1 2.08 23229051 507780 
2 2431 | 2322907 | 507780 
3 | 14.60 | 2322909 | 507751 
4 5.42 | 2322923 507784 
5 4.31 23223221 507790 
6 14.55 | 2322918] 507788 
7 5.21 2322904| 507785 
| 
NGƯỜI KIÊM TRA: Ngày tháng năm 200 
NGƯỜI LẬP HỖ SƠ 
2. Số nhà: 
- Đường phố:........ 
- Phường (thị trắn)...... 
- Quận (huyện)............ 
- Thành phố (tỉnh)....... 


Đây là số liệu điều tra thực địa, do đơn vị hành chính quản lý cung cấp. 


3. Mục đích sử dụng: 


Ghi theo hiện trạng sử dụng đất. Có thể đưa vào mục này cả thông tin về tình trạng 
sử dụng thửa đất trước đây và kết quả qui hoạch đã duyệt. 


4. Sơ đồ thửa đất: 


Tuỳ theo độ lớn của đất mà chọn tỷ lệ vẽ sơ đồ thửa đất là 1:100, 1:200 hoặc 1:500 
sao cho toàn bộ sơ đồ năm gọn trong phần qui định đóng khung hình vuông. 


Sơ đô sẽ ưu tiên vẽ theo hướng Bắc. Trên sơ đô sẽ vẽ mũi tên chỉ theo hướng Bắc. 


Vẽ một đường phó, ngõ phó đi vào thửa đất nét vẽ liền. Tại các góc thửa đất có vẽ 
"râu' chỉ hướng đường biên các thửa đất liên quan ở bên cạnh. Góc thửa đất là điểm có 
đánh dấu cọc, đinh sắt, dấu sơn ở thực địa và được các chủ hộ có liên quan cùng chấp 
nhận, lập biên bản có xác nhận mốc giới. Trong thửa đất có vẽ các công trình xây dựng 
chính. 

Kích thước các cạnh ghi đến em. Kích thước này đo trực tiếp ở thực địa hoặc tính 
ra từ tọa độ góc thửa. Kích thước phải được kiểm tra, nghiệm thu và chỉnh sửa. 

Trên sơ đồ còn ghi số hiệu của các thửa đất bên cạnh 
5. Toạ độ góc thửa: 

Toạ độ các điểm góc thửa sẽ kê theo số liệu gốc đo đạc thực địa ghi tới cái. Trên cơ 

sở tọa độ nảy sẽ tính diện tích thửa đất. 
6. Tên chủ hộ sử dụng đất: 

Tên chủ sử dụng đất được xác định theo kết quả điều tra hiện trạng lúc đo đạc kết 
hợp với hồ sơ pháp lý mà các cơ quan chức năng quản lý. Tên chủ đất sẽ chính thức 
hoá qua việc đăng ký sử dụng đất. Trường hợp có tranh chấp thì xử lý theo pháp luật. 

6.3.5. Lập bảng thông kê hiện trạng sử dụng đất của các chủ sử dụng 

Trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chính phải kết hợp điều tra xác định loại đất 
theo hiện trạng và tên các chủ sử dụng cho từng loại đất. Trong trường hợp trên một 
thửa đất của một chủ sử dụng có các loại đất khác mục đích sử dụng thì phải tách 
thành từng thửa đồng nhất mục đích sử dụng. Nếu không thê tách được phải ghi chú 
rõ trong diện lích sử dụng của thửa có bao nhiêu diện tích là loại đất có mục đích sử 
dụng khác. 

Lập bảng thống kê số thửa đất, diện tích loại đất theo hiện trạng sử dụng đất để 
giao, nhận diện tích, loại đất với các chủ sử dụng theo mẫu sau: 


BẢNG THÓNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐÁT CHỦ SỬ DỤNG THEO HIỆN TRẠNG 


STT | Số thứ tự thửa | Diện tích (m^)|  Loạiđất | Họ tên chủ sử Ký tên Ghi chú 
dụng đất 

| 

2 

3 

4 

5 

2. 

Ngày...tháng... năm... Ngày... tháng... năm... Ngày....thẳng... năm... Ngày... thẳng... năm... 

Người lập Thủ trưởng đơn vị thi công Cán bộ địa chính xã Chủ tịch UBND xã 


- Lập bảng thống kê diện tích đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng đất để giao 
nhận diện tích với UBND xã sở tại. Biểu mẫu cần theo quy phạm đo vẽ bản 
l l l l 


: 1 
đô địa chính tỷ lỆ zA^: ——; ——:——:———— Và = ban hành năm 1999. 
500” 1000 ° 2000” 50007 10000 — 25000 


6.3.6. Biên tập bản đồ 


Bản đồ sốc đo vẽ thực địa được một đơn vị đo đạc thực hiện theo phương án kinh 
tế kỹ thuật của phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện hoặc sở Tài nguyên và 
Môi trường. Việc phân mảnh bản gốc đo vẽ trước hết nhằm đo vẽ hết diện tích cả 
vùng được qui định trong phương án. Vì vậy có thể xây ra trường hợp trên cùng một 
mảnh bản đồ gốc đo vẽ các thửa đất của nhiều đơn vị hành chính cấp CƠ SỞ Xã, 
phường. Mặt khác ta thấy hệ thống quản lý đất đai lại phân định theo 4 cấp hành chính 
từ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phó) đến cấp Bộ. 


Mục đích của công tác biên tập bản đồ địa chính gốc là lạo ra các bộ bản đồ địa 
chính theo đơn vị hành chính cơ sở cấp xã, đảm bảo thống nhất về nội dung và ký hiệu 
dựa trên cơ sở các bản đồ gốc đo vẽ. Tập bản đô địa chính này sẽ là cơ sở để đăng ký 
thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập các hồ sơ quản lý đất đai về 
các cấp hành chính Nhà nước. 

Sau khi biên tập, bản đồ địa chính gốc sẽ được nhân thành nhiều bản để lưu trữ sử 
dụng trong quản lý đất đai ở các cấp. Bản đồ này thường in một màu, tốt nhất là nét 
đen để nội dung bản đồ rõ ràng và dễ sử dụng. 

Sau đây sẽ lần lượt xem xét kỹ một số vẫn đề về công tác biên tập bản đồ địa 
chính. 

Bản đồ địa chính là loại bản in một màu và có ấn xuất rất ít - không quá 10 bản, vì 
vậy công nghệ biên tập và nhân bản đơn giản chứ không phức tạp như loại bản đỗ in 


nhiêu màu với ân xuât lớn. 
Yêu câu quan trọng nhât đôi với bản đô sau khi nhân bản là các đường nét thửa 
đât, địa vật giữ nguyên kích thước không bị biên dạng so với bản đô gôc đo vẽ. 


Bước ¡ : Nhằm tạo ra sản phẩm phim âm của bản đồ gốc đo vẽ. Tuỳ theo loại nền 
bản vẽ gốc mà chọn phương pháp công nghệ khác nhau: 


- Nếu bản đồ gốc vẽ trên nền trong Diamat thì dùng phương pháp "Phiên vẽ" trực 
tiếp từ bản gốc sang phim (hoặc bản nên kính, nền Plastic có tráng chất cảm quang). — 


- Nếu bản đồ gốc vẽ trên giấy bôi trên nền cứng của bản kẽm hoặc gỗ dán thì phải 
dùng máy chụp chuyên dùng đề chụp trực tiếp từ bản đồ gốc, tạo phim âm. 


Bước 2: Thực hiện các bước biên tập bản đô địa chính gôc dạng phim âm. Bản đô 
âm bản này sẽ dùng đê In ra bản đô địa chính. Các công việc bao gôm: 


- Che phủ hoặc bôi màu trên âm bản để bỏ các yếu tố nội dung bản đồ nằm ngoài 
đường địa giới hành chính của đơn vị cần lập bản đỗ. Nếu đường địa giới hành chính 
năm dọc theo địa vật dài thì giữ nguyên các đường nét thể hiện địa vật đó. Khi địa vật 
nảy quá rộng hơn 10 em trên bản đồ thì vẽ đến đường biên, bỏ phần ngoài đường địa 
ĐIỚI. 

- Ghi tên các đơn vị hành chính tiếp giáp theo đường địa giới. Tốt nhất là viết chữ 
lên giấy sau đó chụp phim để được dạng chữ âm bản và gắn lên phim âm của tờ bản 
đồ. 

Nếu tên của tờ bản đồ gốc đo vẽ không đồng nhất với tên của đơn vị hành chính 
lập bản đồ thì thay lại tên mới trên phim âm. 


Khung trong của tờ bản đồ địa chính có thể được mở rộng hơn so với kích 
thước.khung của tờ bản đồ gốc đo vẽ. Mục đích của việc mở rộng kích thước khung 
của tờ bản đồ gốc đo vẽ là để có thê chuyên vẽ các phần phụ của thửa đất từ tờ bản đồ 
gốc bên cạnh sang tờ bản đồ có vẽ phần đất lớn hơn và đã ghi số hiệu cùng diện tích 
thửa đất. Như vậy đường biên của tờ bản đồ địa chính nhìn chung không phải là 
đường thắng mà là đường răng cưa theo đường biên thửa đất. 


Trình bày sơ đồ chắp mảnh của bộ bản đồ địa chính của xã, phường ở phân ngoài 
khung góc đông bắc mỗi tờ bản đồ. Nếu xã nhỏ thì trình bày sơ đồ ghép mảnh toàn xã. 
Nếu xã gồm quá nhiều mảnh bản đồ thì vẽ trích một phần sơ đồ ghép mảnh gồm 9 tờ. 
Việc đánh số trong sơ đồ ghép mảnh theo nguyên tắc thông thường là các tờ bản đồ 
của một đơn vị xã phường sẽ đánh số bằng chữ số A rập từ 1 đến hết, theo hướng từ 
trái sang phải, từ trên xuống dưới. Ví dụ hình (6.7) là sơ đồ ghép mảnh bản đồ địa 
chính xã 


12 13 14 


20 21 22 


Hình 6 7: Sơ đô ghép mảnh bản đồ địa chính xã 


Trường hợp trong bộ bản đồ của đơn vị cơ sở có nhiều tờ bản đồ trong đó thê hiện 
một phần diện tích quá nhỏ so với kích thước tính theo khung trong của tờ bản đồ thì 
cho phép trình bảy gộp nhiều tờ gốc đo vẽ thành một tờ in bản đồ chính thức cho dễ 
sử dụng. Yêu cầu kích thước bản ghép không vượt quá kích thước quy định. Tên của 
bản vẽ gộp là tên kép của các tờ gốc, ví dụ: xã Cổ Nhu số tờ 10 - 11. 


Trong tờ bản đồ vẽ gộp phải có sơ đồ chỉ rõ phạm vi từng tờ chính thức cũ và có 
sơ đồ ghép mảnh riêng để chỉ rõ cách ghép với tờ khác. Chỉ rõ các số thứ tự thửa 
vùng nào thuộc tờ chính thức nào trong bản vẽ gộp. Đặc biệt chú ý khi trên bản vẽ 
gộp 2 tờ liền nhau có số thứ tự thửa trùng nhau phải có chỉ dẫn cụ thê. 


Sau khi hoàn chỉnh bước 2 và tiễn hành kiểm tra chặt chẽ có phim âm bản gốc của 
tờ bản đô địa chính. 


Bước 3: Nhân bản. 


Do bản đồ địa chính có ấn xuất nhỏ nên không chế tạo các bản in độ bên cao. Bản 
đồ địa chính được nhân bản bằng công nghệ phơi hoặc 1n. Bản đồ địa chính gốc được 
in từ phim âm lên giấy vẽ bản đồ loại tốt, tối thiểu đảm bảo chỉ số 80gr/m”. Giấy dai, 
bên để có thể bảo quản lâu dải trong điều kiện bình thường. 


Bước 4: Sau khi nhân đủ số bản gốc theo yêu cầu, ta thực hiện các bước kiểm tra 
về nội dung và đặc biệt là kích thước trên bản đồ. Bản đồ sốc địa chính phải được các 
cấp quản lý đóng dấu xác nhận, lúc đó ta có bản đồ gốc địa chính chính thức. 


Bước 5: Trên cơ sở bản đỗ địa chính gốc và các kết quả lập hồ sơ thửa đất đã được 
lập và kiểm tra thực địa, tiễn hành thông báo cho dân biết và bắt đầu lập hồ sơ đăng 
ký, cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất trong việc công bố bản đồ và kết quả đăng 
ký thống kê cho dân có thê dùng bản photocopy thay cho bản gốc với ý nghĩa như một 
sơ đô 


Trong quá trình đăng ký thống kê và cấp giây chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu 
phát hiện sai sót hoặc biến động thì phải tiến hành đo vẽ bô sung chỉnh sửa lại bản đồ 
địa chính và các tài liệu, hồ sơ liên quan. Cuối cùng là chỉnh sửa phim gốc bản đồ địa 
chính và bản gốc đo vẽ bảo đảm cho toàn bộ hồ sơ địa chính đưa vào lưu trữ phải 
thống nhất và hoàn chỉnh. 


6.3.7. Kiểm tra nghiệm thu, tổng kết và giao nộp bản đồ địa chính 
6.3.7.1. Công tác kiểm tra nghiệm thu 


Công tác kiểm tra nghiệm thu thành quả bản đồ địa chính phải được tiến hành 
thường xuyên theo từng công đoạn sản xuất và khi kết thúc công việc. 


Căn cứ pháp lý để kiểm tra nghiệm thu là các quy trình quy phạm ký hiệu bản đồ 
do Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) ban hành, các luận 
chứng kỹ thuật khu đo đã được phê duyệt. 


Các sản phâm đo đạc bản đô địa chính phải được kiêm tra nghiệm thu chât lượng 
sau mỗi công đoạn rôi mới được chuyền sang các công đoạn sau. 


Người làm phải thường xuyên tự kiểm tra toàn bộ việc làm và sản phẩm của mình 
trong quá trình sản xuất. Các sai sót phải được sửa chữa ngay và triệt để trước khi 
chuyên sản phẩm sang công đoạn khác. Tổ, đội hoặc các xí nghiệp cần tô chức kiểm 
tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ để đảm bảo chất lượng sản phẩm. 


Sản phẩm sau khi đã được kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá chất lượng đạt yêu cầu 
mới được chuyền sang công đoạn tiếp theo. 


Các tài liệu và biên bản kiểm tra nghiệm thu phải được tổng hợp và lập thành báo 
cáo nghiệm thu và đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định của Tổng cục Địa 
chính (Bộ Tài nguyên và Môi trường). 


6.3.7.2. Tổng kết và giao nộp bản đồ địa chính 


1. Sau khì đã được kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đơn vị 
sản xuất phải xây dựng bản tổng kết kỹ thuật trong đó cần nêu rõ: 


- Mục đích yêu cầu của công tác. 

- Tình hình chung của khu đo. 

- Phương án kỹ thuật và phương án tổ chức thực hiện. 

- Tình hình thi công, chất lượng thành quả và hiệu quả kinh tế. 
- Số đo lưới khống chế đo vẽ 

- Số đo điểm chỉ tiết. 

- Các bản sơ đồ vị trí địa vật của từng trạm đo thị tiết. 

- Các sơ đô bố trí điểm khống chế ảnh (cho phương pháp ảnh). 
- Các tài liệu tính toán. 

- Bản đồ gốc, hồ sơ kỹ thuật thửa đất. 

- Các bản sao biên. 


- Lý lịch mảnh bản đô. 


- Bảng tính diện tích, bảng thống kê diện tích. 
- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá chất lượng. 
- Biên bản giao nộp tải liệu. 
Toản bộ các tải liệu giao nộp phải được đóng gói, sắp xếp theo từng loại ghi đủ số 
lượng, tên đơn vị thi công. 


Chương 7 
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 


7.1. NHŨNG VẤN ĐÈ CHUNG 
7.1.1. Mục đích, yêu cầu 


Mục đích của việc quản lý và khai thác bản đồ địa chính là nhằm đáp ứng kịp thời 
công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đất đai đã trở 
thành mối quan tâm hàng đầu, rất sôi động và phức tạp nhất là ở các thành phố lớn. 
Do vậy việc quản lý và khai thác bản đồ địa chính sau khi thành lập là vẫn đề được 
tiến hành thường xuyên nhằm quản lý một cách tốt nhất quỹ đất đai hiện có lại mỗi 
địa phương, giúp chính quyền địa phương nắm chắc, quản chặt quỹ đất của mình. 


Yêu câu đối với việc quản lý bản đồ địa chính: Mục 3, điều 19 Luật đất đai 2003 
có quy định: "Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tô chức thực 
hiện việc khảo sát, đo đạc, lập và quản lỷ bản đô địa chính ở địa phươn”. Mục 4 điêu 
19 quy định: “Bản đồ địa chính được quản lý, lưu trữ tại cơ quan quản lÿ đất đai của 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và uỷ 
ban nhân dân xã, phường, thị trần ”. 

Trong quá trình quản lý và sử dụng cần chỉnh lý biến động thường xuyên, kịp thời 
phù hợp với hiện trạng sử dụng đất của các chủ sử dụng. Bảo quản cân thận tránh mục 
nát đối với bản đô giấy, tránh virút xâm nhập đối với bản đồ số lưu trên máy tính. 

Bản đồ địa chính là một trong những tài liệu quan trọng nhất của bộ hồ sơ địa 
chính, do vậy cần phải được bảo vệ cân thận không để mất mát hoặc thất lạc và phải 
phân loại bản đồ được thành lập trong các thời gian khác nhau theo đơn vị hành chính 
và theo chủng loại bản đô. 

Đối với việc khai thác bản đồ địa chính cần khai thác sao cho tâm bản đồ có hiệu 
quả kinh tế cao nhất. Tránh tình trạng khi bản đồ được thành lập xong chỉ đề lưu kho. 

7.1.2. Nội dung công tác quản lý và khai thác bản đồ địa chính 

Hiện nay tải liệu bản đồ địa chính các tỷ lệ được thành lập trong nhiều giai đoạn 
khác nhau do các cơ quan chuyên môn quản lý. Thông thường các bản đồ được thành 
lập trước năm 1990 có những đặc điểm sau đây: 

- Chủng loại có: Giấy can, giấy Troky, giấy in lam.. 

- Nội dung có nhiều sai lệch so với hiện trạng sử dụng đất hiện tại do không được 
chỉnh lý biến động thường xuyên. 

- Độ chính xác chưa đạt so với các quy định hiện hành. 

Trong giai đoạn hiện nay bản đồ địa chính được thành lập bằng công nghệ hiện 
đại, do đó sản phẩm không những là bản đỗ giấy mà còn là bản đồ số. Chính vì vậy 


mà việc quản lý sử dụng và chỉnh lý biến động đất cũng được tiến hành thuận lợi hơn. 
Bản đồ địa chính được sử dụng cho các mục đích sau đây: 


- Sử dụng bản đô trong việc giải quyết tranh chấp đất đai phải tuân theo nguyên 
tắc sau: 


+ Bản đồ nào dùng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lẫy tài liệu đó 
làm cơ sở đê xử lý 
+ Những tài liệu bản đồ khác chỉ là tài liệu tham khảo trong quá trình giải quyết 
tranh châp đât đai. 
- Sử dụng bản đồ trong việc tính thuế chuyên quyền sử dụng đắt, thuế đất... 
- Sử dụng bản đồ trong việc thông kê đất. 
- Sử dụng bản đồ trong việc giao đất, thu hồi đất. 
- Sứ dụng bản đồ trong việc quy hoạch sử dụng đất. 
- Sử dụng bản đồ trong việc phân hạng, định giá đất. 
- Sử dụng bản đồ trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất... 
7.1.3. Các phương pháp quản lý khai thác bản đồ địa chính 
Hiện nay vẫn tồn tại song song 2 phương pháp, đó là: 


- Phương pháp thủ công: Tất cả các hoạt động quản lý và khai thác được tiễn 
hành theo phương pháp thủ công, trình tự tiến hành các hoạt động đều trên giấy. 
Phương pháp này thường áp dụng đối với bản đồ giấy. 


- Phương pháp dùng công nghệ tin học: Ở phương pháp này các hoạt động 
được tiến hành nhờ sự trợ giúp của máy vi lính, các sản phẩm thường ở dạng số, lưu 
trên máy tính. 


7.2. CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BỎ SUNG BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH 
7.2.1. Mục đích nội dung công tác cập nhật chỉnh lý hồ sung bản đồ địa chính 
Công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính phải được tiễn hành thường xuyên 
và do cán bộ địa chính cấp xã, phường, phòng địa chính cấp huyện và cơ quan địa 
chính cấp tỉnh tô chức thực hiện. Dựa vào quy định quản lý đối với thửa đất để xác 
định cơ quan tô chức thực hiện cập nhật, chỉnh lý. 

Mục đích cập nhật, chỉnh lý bố sung bản đồ địa chính là để đảm bảo các yếu tố nội 
dung bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng, quản lý đất theo thời gian ở cấp xã, 
huyện, tỉnh và phù hợp với hồ sơ địa chính. 

Nội dung cập nhật, chỉnh lý bố sung bản đồ địa chính bao gồm: 


+ Địa giới hành chính cấp xã 


+ Quy hoạch sử dụng đất 
+ Hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất 
+ Số thứ tự thửa, loại đất theo mục đích sử dụng 
Cơ sở pháp lý cập nhật, bố sung bản đồ địa chính bao gồm: 
- Quyết định của các cấp có thâm quyên về thay đổi địa giới hành chính. 
- Quyết định về quy hoạch và kết quả thể hiện quy hoạch sử dụng đất ở thực 
địa 
- Quyết định giao đất, thu hôi đất của cấp có thâm quyên. 


- Quyết định cho phép chuyển nhượng, chuyên đổi, thừa kế, cho thuê, thế chấp 
quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 


- Quyết định của toà án nhân dân các cấp về việc giải quyết tranh chấp đất đai. 
7.2.2. Phương pháp cập nhật, chỉnh lý, bố sung bản đồ địa chính 


Tuỳ thuộc vào mức độ biến động đất đai, đặc điểm biến động để áp dụng phương 
pháp cho phù hợp. 


Khi yếu tố thửa đất trong một mảnh bản đồ địa chính biến động trên 40% thì phải 
biên lập lại bản đồ gốc. Công tác biên tập lại bản đồ gốc do cơ quan địa chính cấp tỉnh 
thực hiện và phải đảm bảo chỉnh sửa liên hoàn trong hồ sơ địa chính đang lưu trữ, sử 
dụng ở các cấp xã, huyện, tỉnh. 


Việc cập nhật, chỉnh lý bố sung bản đồ địa chính được thực hiện chủ yếu băng 
phương pháp đo đạc đơn giản: giao hội cạnh, đóng thắng hàng, đo bằng thước dây, 
chuyên vẽ từ bản đồ quy hoạch và bổ sung tương ứng trong hỗ sơ địa chính. 


Khi đo đạc chỉnh lý bổ sung bản đỗ địa chính được phép sử dụng các điểm khởi 
tính là: 
- Các điểm trắc địa từ lưới khống chế đo vẽ, lưới điểm trạm đo cũ trở lên. 


- Các điểm góc thửa đất, góc công trình xây dựng có trên bản đồ và hiện còn tôn tại 
ở thực địa, ở khu vực cần chỉnh lý bố sung cần phải vẽ phóng bản đồ địa chính thành 
lược đồ với tỷ lệ lớn hơn bản đồ địa chính một hoặc hai cấp tỷ lệ. Trên lược đồ cần thể 
hiện đầy đủ kích thước cạnh đến đơn vị 0,01m và phải đảm bảo các yếu tô để dựng 
hình đối với các yếu tố chỉnh lý. 

Các yêu tố mới được chỉnh lý thê hiện trên lược đồ và trên bản đồ địa chính bằng 
màu đỏ và gạch bỏ các yêu tố cũ bằng màu đỏ. 


Sau khi chỉnh lý, số thứ tự thửa đất được đánh số bằng số tiếp theo số hiệu thửa đất 
cuối cùng của tờ bản đô và lập bảng "các thửa biến động" ở vị trí thích hợp trong hoặc 
ngoài khung bản đỗ. Trong bảng đó phải thê hiện số thửa thêm, nguồn gốc thửa thêm, 
số hiệu thửa lân cận và số hiệu thửa bỏ. 


Diện tích các ô thửa sau khi đã chỉnh lý so với diện tích các ô thửa tương ứng trước 
khi chỉnh lý phải phù hợp. 


7.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐƠN GIẢN PHỤC VỤ TRÍCH ĐO THỬA 
7.3.1. Phương pháp dóng thắng hàng 


- Dóng thăng hàng theo đoạn thắng về một phía 


Hình 7.1 : Dóng thắng hàng theo đoạn thăng 


Giả sử ở thực địa có đoạn thắng AB, cần kéo dài đoạn về phía B, tiến hành như sau: 
Dựng 2 cột tiêu ở A, B; sau đó người đo đạc cầm I cột tiêu thứ 3 đi xa hướng đã chọn 
cho đến điểm 1 cần xác định và quay mặt lại để ngắm các cột tiêu đã cắm tại A và B 
dịch vị trí cột tiêu 3 sao cho cột tiêu 3 che khuất cột tiêu A, B. Đánh dấu vị trí 1, 
tương tự như vậy xác định các điểm tiếp theo: 2, 3,..... Được đường thắng kéo dải từ 
phía B (hình 7.l) 


- Dóng thắng hàng về 2 phía của đoạn thăng (hình 7.2) 


Hình 7.2: Dóng thẳng hàng từ 2 đẫu đoạn thắng 


Cắm cột tiêu ở A và B sau đó người đo đạc đứng cách điểm A vài bước dựng cột 
tiêu thứ 3. Theo hiệu lệnh của người điều khiến, điều chỉnh cột tiêu 3 sao cho cột tiêu 
A che khuất 3 và B. Đánh dấu vị trí l tại cột tiêu 3. Tiếp tục làm như vậy về phía B, 
được các điểm A, 1, 2,...., B nằm trên cùng đường thắng (hình 7.2). 


7.3.2. Phương pháp đo vẽ bằng thước dây B 
- Phương pháp tam giác: C 


Phương pháp tam giác được ứng dụng để đo vẽ thửa 
đất ở vùng bằng phẳng và quang đãng. Thửa đất ở thực địa 
có hình đa giác được phân thành các tam giác. Đầu tiên ta 


dùng thước dây để đo các cạnh của hình tam giác, sau đó 
E 


Hình 7.3: Phương pháp 
tam giác 


là các đường chéo. Dựa theo kết quả đã cho ta dựng các 


tam giác tương ứng trên giấy Troky ở tỷ lệ phù hợp với diện tích thửa đất (hình 7.3). 
- Phương pháp dựng góc luông bằng thước dây: 

Đề dựng góc vuông tại điểm A trên đoạn thẳng AB, trước hết ta dựng đoạn AC = 
4m, sau đó lẫy A làm tâm, quay một cung tròn với bán kính 3 m, lấy C làm tâm, quay 
một cung tròn với bán kính 5 m. 2 cung cắt nhau tại D. Theo định lí Pitago tam giác 
ADC là tam giác vuông nên góc DAC là góc vuông (hình 7.4) 

AC =4m, AD = 3m, CD = 5m > CDỶ = AD” + AC” 
D 


3m 


A 4m C B 


Hình 7.4: Phương pháp dựng góc vuông 


- Phương pháp dựng đườngvuông góc qua một điểm cao trượt thuộc đường 
thăng, trường hợp không có thước đây: 

Nếu tại điểm C trên đoạn AB cần phải dựng đường vuông góc với đoạn thăng AB 
trường hợp không có thước dây, chỉ có một cuộn dây thường (không khác mạch do) 
thì ta tiến hành như sau: 

Tại điểm C trên đoạn AB đặt đoạn CA= CB = 5m về hai phía tại điểm A và điểm 
B; giữ chất hai đầu thước dây, cầm điểm giữa của thước dây kéo cũng về một phía sẽ 
tìm được điểm “O”. Nói OC, đó chính là đường cần tìm vì tam giác AOC cân, OC 
vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao (hình 7.5). 


Hình 7.5: Phương pháp dựng đường vuông góc 


- Phương pháp dựng đường vuông góc qua một điểm cho trước ngoài đường 


thăng, trường hợp không có thước đây: 


Giả sử cần dựng đường vuông góc với AB, đi qua O (ngoài AB), tiến hành như 
sau: 


+ Trường hợp I : Độ dài đường vuông góc ngắn hơn độ dài cuộn dây đang sử 
dụng: Gắn chặt một đầu thước dây tại O, kéo căng và chuyên dịch đầu khác của thước 
dây này cắt đoạn thẳng AB tại 2 điểm a và b, chia đôi đoạn thẳng ab ta nhận được 
điểm C. Điểm C chính là chân đường vuông góc với AB đi qua điểm O vì tam giác 
Oab cân nên OC vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao (hình 7.6a). 

+ Trường hợp 2: Độ dài đường vuông góc lớn hơn độ dải của thước dây ta đang sử 
dụng, tiễn hành như sau: 


Trên đoạn thắng AB áng chừng bằng mắt ta chọn điểm C là chân đường vuông góc 
hạ từ điểm O (hình 7.6b) 


Tại điểm C ta dựng đường vuông góc CD .L AB. Nếu đường vuông góc kéo dài đi 
qua điểm O thì bài toán đã được giải. Nếu CD lệch khỏi điểm O thì từ điểm O hạ 
đường OK vuông góc với CD kéo dài và đo độ dài OK. Tại điểm C trên đoạn AB ta 
đặt điểm L sao cho đoạn CL = OK. Nối LO, đó là đường vuông góc cần tìm. 


+> 
= O 
" 

œ 


®) 
^ 
O 
ii 


K O 
D 
a/ Trường hợp b/ Trường hợp 2 


Hình 7.6: Phương pháp hạ đường vuông góc 
- Phương pháp dựng đường thắng song song với đường thắng đã biết: 


Giả sử qua điểm O cần dựng một đường thắng song song với AB, tiến hành như 
sau: 


Lẫy điểm K bất kỳ trên đoạn AB, nối OK, tìm C là điểm giữa của OK. Qua C ta 
dựng đường thắng bất kỳ cắt AB tại điểm N. Kéo dài NC về phía C và lây điểm M sao 
cho CM : CN. Đường thẳng đi qua điểm O và M sẽ song song với AB (hình 7.7) 


B 


Hình 7.7: Phương pháp dựng đường thắng song song với đường thắng đã biết 


7.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG 

7.4.1. Phương pháp 1: giao hội cạnh (giao cung) 

Cần xác định điểm A (điểm đặt máy) thông qua các điểm BCD thấy rõ trên thực địa 
vào bản đồ các điểm nảy cần phải chọn như thế nào đó để sao cho khoảng cách nhỏ 
nhất không được nhỏ hơn 2mm và không được lớn hơn 15 - 20 mm theo tỷ lệ bản đồ 
và để sao cho các cung cắt nhau dưới một góc gần bằng 90°. Dùng máy kinh vĩ hoặc 
thước dây đo khoảng cách AB, AC, AD ngoài thực địa lần lượt là Lị, Lạ, La. 


Đối khoảng cách do ở thực địa về tỷ lệ bản đồ theo công thức: 


Trong đó: L¡: Khoảng cách ở thực địa. 
M,: Mẫu số tỷ lệ bản đồ. 
I¡: Khoảng cách trên bản đô. 
Lấy điểm B, C, D làm tâm, dùng compa giao hội để xác định vị trí điểm A (bán 
kính của các cung) cắt nhau tại một điểm, nếu tạo thành mũ sai tam giác với cạnh 


không vượt quá O,5mm theo tỷ lệ bản đồ thì trọng tâm của mũ sai tam giác sẽ là vị trí 
điểm A. (hình 7.8) 


Hình 7.8: Phương pháp giao hội cạnh 


7.4.2. Phương pháp 2 

Nếu như điểm A cần xác định nằm trên đường thăng MN đã được xác định (đường 
làng, đường ranh giới giữa các thửa, kênh rạch...) thì vị trí của nó đã được xác định về 
hướng, còn vị trí cụ thể của điểm A có thể xác định theo các cách sau: 

Từ các điểm B và C đã được xác định trên đường thắng MN, dùng thước dây hoặc 
máy kinh vĩ đo khoảng cách Lị, Lạ đến điểm A, sau đó tính khoảng cách Lì, Lạ về tỷ lệ 
bản đồ (hình 7.9). 


L; 


a N 
Âz“”“.ˆx.-- ga. "——£—+—>—— 
M B C N B C Lạ 
a/ bí 


Hình 7.9: Phương pháp chỉnh lý biến động 


7.4.3. Chỉnh lý trên bản đồ 


- Ở thực địa áp dụng phương pháp nảo thì ở nội nghiệp áp dụng phương pháp đó để 
chỉnh lý bản đồ. 


Dụng cụ dùng để chỉnh lý bản đồ là compa, thước thắng có vạch chia đến túm, kim 
chích điểm. 

Màu mực dùng để thê hiện các yếu tố nội dung chỉnh lý là màu đỏ. 

- Chỉnh lý số thửa theo nguyên tắc sau: 

+ Trường hợp nhập thửa thì gạch bỏ số thửa lớn hơn, lấy số thửa nhỏ hơn làm số 
thửa mới. 

+ Trường hợp tách thửa thì I thửa giữ nguyên số thửa cũ, thửa mới lây số thửa tiếp 
theo số thửa cuối cùng của tờ bản đô. 


- Những thửa mới chỉnh lý phải tính lại diện tích bằng phương pháp chia thành các 
hình tam giác, đo cạnh đáy và chiều cao trên bản đồ, áp dụng công thức tính diện tích 
diện tích hình lam giác đề tính hoặc dùng phim tính diện tích để tính. 


- Hoàn chỉnh bản đồ sau chỉnh lý. 
7.4.4. Chỉnh lý trong hồ sơ địa chính 
Chỉnh lý trong hỗ sơ địa chính bao gồm các loại số sau đây: 
- Số địa chính. 
- Số mục kê. 
- Số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
- Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất. 


- Các loại bảng biểu thống kê có liên quan. 


Chương 8 


SỬ DỤNG BẢN ĐỎ Ð!A CHÍNH TRONG CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN 
ĐỎ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 


8.1. KHÁI NIỆM VẼ BẢN ĐỎ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẮT 
8.1.1. Khái niệm 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thê hiện sự phân bố các loại đất tại một 
thời điểm xác định, được lập theo đơn vị hành chính (Theo chương I1, điều 4, mục 17 
- Luật Đất đai - 2003) 


Trên bản đồ thê hiện đầy đủ và chính xác vị trí, diện tích các loại đất theo hiện 
trạng sử dụng đất phù hợp với kết quả thống kê, kiểm kê đất theo định kỳ lại thời 
điểm xây dựng. 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là tài liệu quan trọng và cần thiết cho công tác quản 
lý lãnh thổ, quản lý đất đai và các ngành kinh tế, kỹ thuật khác đang sử dụng đất đai. 


8.1.2. Vai trò của bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong thực tiễn 
Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhăm: 
- Thể hiện kết quả thống kê, kiểm kê đất đai lên bản vẽ. 


- Giúp các co quan chức năng năm chăc quỹ đât trong đơn vị hành chính của 
mình. 


- Phục vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nghiên cứu hoạch 
định chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung trên cơ sở đề xuất và thực hiện 
các chính sách quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo vệ tài nguyên môi trường đất. 


- Đánh giá tình hình sử dụng quỹ đất thông qua việc so sánh, phân tích cơ cấu 
sử dụng đất hiện tại với thời kỳ trước. Bên cạnh đó còn giúp cho việc xác định rõ 
nguyên nhân làm biến động các loại đất. 


- Làm cơ sở cho việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất hàng năm và 5 năm. Mặt khác bản đồ hiện trạng sử dụng đết còn làm tài liệu 
cơ bản cho các ngành khác trong công tác xây dựng các quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất theo định hướng phát triển của riêng ngành mình, đặc biệt là những 
ngành cần sử dụng nhiều đất như ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng... 

- Làm tài liệu cơ bản, thống nhất để lập và kiểm tra việc thực hiện, quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế, xã 
hội, an ninh, quốc phòng của cả nước và các ngành, các cấp sau năm thực hiện. 

- Làm tài liệu cơ sở phục vụ các yêu câu của công tác quản lý Nhà nước về đất 
đai và hoàn thiện các chính sách về đất đai. 


8.2. NỘI DUNG BẢN ĐỎ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 
8.2.1. Nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã phải thể hiện đầy đủ, chuẩn xác toàn bộ quỹ 
đất đang được sử dụng và chưa sử dụng trong địa giới hành chính theo các nội dung 
sau: 


- Ranh giới các khoanh đất (loại đất): Khoanh đất là yếu tô chính của bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất được biểu thị dạng đường viền khép kín. Khoanh đất là 1 hoặc nhiều 
thửa đất của cùng loại đất nằm kề nhau. Thể hiện khoanh đất phải đúng vị trí, hình 
dạng, kích thước theo đúng tỷ lệ. Các khoanh đất có diện tích > 9 mm” trên bản đồ 
phải thể hiện theo tỷ lệ. Nếu diện tích khoanh đất < 9 mm” trên bản đồ nhưng có giá 
trị kinh tế cao và có đặc tính riêng thì có thể phóng to, nói rộng nhưng không quá 1,5 
lần và phải đảm bảo tính tương ứng về vị trí và hình dạng hoặc sử dụng ký hiệu và SỐ 
liệu để thê hiện minh hoạ. Các loại đất trên bản đồ cấp xã được quy định ở biểu I. 


- Địa giới hành chính các cấp theo tài liệu 364: Địa giới hành chính các cấp (tỉnh, 
huyện, xã) trùng nhau thì thể hiện địa giới cấp cao nhất (xã theo huyện, huyện theo 
tỉnh). 


- Ranh giới các đơn vị sử dụng đất nằm trên địa bản xã: nông trường, lâm trường, 
khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, doanh trại quân đội... 


- Mạng lưới thủy văn, thủy lợi: Thể hiện hệ thống sông suối, kênh mương tưới tiêu, 
đê điều, đập có chiều đài lớn hơn 2 em trên bản đồ; hỗ ao có diện tích trên bản đồ > 9 
mm2; trạm bơm. 


- Mạng lưới giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ. 
Giao thông đường bộ bao gồm: 


+ Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. 


+ Các đường liên xã, đường chính trong khu dân cư và ngoài đồng ruộng. 


+ Đối với khu vực giao thông kém phát triển (vùng miền núi) thì thể hiện cả 
các đường mòn. 


+ Các công trình có liên quan đến giao thông cũng cần được thể hiện như: 
cầu, công, bến phà, cầu tàu... 

- Địa hình: Thể hiện bằng các điểm ghi chú độ cao và đường đồng mức với khoảng 
cao đều 5 m, 10 m, 20 m tuỳ từng khu vực (vùng đồng bằng, vùng đôi núi) và tỷ lệ 
bản đồ được thành lập. Thể hiện được hình dáng chung của địa hình trong toàn khu 
vực phù hợp với các yếu tô khác (thủy hệ, mạng lưới giao thông, bãi cát, bãi đá khe 
nÚI...) 

- Ghi chú địa danh: Tên xã, huyện, thôn xóm, ấp bản, tên xứ đồng, tên các con 
sông, hồ lớn các dãy núi... 


- Vị trí phân bố trung tâm các đơn vị cấp xã (trung tâm các xã trong huyện). 


- VỊ trí và ranh giới phân bô các công trình kinh tê, xã hội và văn hoá, phúc lợi (sân 
bay, nhà ga, bên xe, trường học, trạm y tê, nhà văn hoá...) 


8.2.2. Nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện có tỷ lệ nhỏ hơn và được xây dựng trên 
cơ sở bản đồ cấp xã nên nội dung của nó là sự tông quát hoá nội dung bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất cấp xã. Khi tông hợp các yếu tố nội dung cho bản đồ cấp huyện phải 
căn cứ vào mục đích, yêu cầu đã đặt ra đề tiến hành tổng hợp (lựa chọn lẫy hoặc bỏ 
các yếu tố cho phù hợp). 


Nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện gồm các yếu tổ sau: 


- Ranh giới các khoanh đất (loại đất): Khoanh đất trên bản đồ cấp huyện được tông 
quát hoá từ các khoanh đất trên bản đồ cấp xã, vì vậy khoanh đất trên bản đồ cấp 
huyện sẽ bao gồm 1 hay nhiều khoanh đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã 
nằm liền kề nhau. Thể hiện các khoanh đất phải đúng vị trí, hình dạng và kích thước 
theo tỷ lệ. Các khoanh đất có diện tích > 4 mm” trên bản đồ phải thể hiện theo tỷ lệ. 
Nếu diện tích khoanh đất < 4 mm” trên bản đồ nhưng có giá trị kinh tế cao và có đặc 
tính riêng thì có thê phóng to, nới rộng nhưng không quá 1,5 lần và phải đảm bảo tính 
tương ứng về vị trí, hình dạng hoặc sử dụng ký hiệu và số liệu để thể hiện minh hoạ. 


- Địa giới hành chính các cấp theo tài liệu 364: Khi địa giới các cấp trùng nhau thì 
thê hiện địa giới cấp cao nhất. 


- Ranh giới giữa các đơn vị sử dụng đất năm trên địa bản huyện: Nông, lâm trường, 
nhà máy, xí nghiệp.... 


- Mạng lưới giao thông: Trên bản đồ cấp huyện phải thể hiện các loại đường bộ, 
đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không (nếu có) với các cấp đường từ quốc lộ đến 
đường liên xã. Đối với khu vực giao thông kém phát triển khi thể hiện cần có sự lựa 
chọn (đường đất nhỏ, đường liên xã), đối với miền núi phải thể hiện cả đường mòn 
chính. 

- Mạng lưới thủy văn, thủy lợi: Phải thể hiện được các sông suối, kênh mương 
chính, đê điều trên bản đồ có chiều dài > I em trở lên, các ao hồ có diện tích trên bản 
đồ > 4 mm”, ở những vùng ít sông suối, hiếm nước có thể thê hiện các đối tượng chưa 
đạt tới những quy định trên. 

- Địa hình Thể hiện bằng đường bình độ và các điểm ghi chú độ cao điển hình. 

+ Đối với vùng đồng bằng: Phải thê hiện địa hình ở mức độ chỉ tiết nhất đối với tỷ 
lệ bản đồ mà các nguồn tài liệu có thể cung cấp được (bằng các điểm ghi chú độ cao 
hoặc đường đồng mức). 


+ Đối với vùng trung du: có thể giảm đường bình độ trên bản đồ cấp huyện so với 


bản đồ địa hình cùng tý lệ (khoảng cao đều lom, 20 m, 40 m tuỳ theo khu vực và tỷ lệ 
bản đồ). Khi lược bỏ đường bình độ phải đảm bảo việc thê hiện các đỉnh, chân đôi, 
núi nơi chuyền tiếp sang vùng đồng băng hoặc lòng thung lũng. 

+ Đối với vùng núi: Có thê giữ lại các đường bình độ cái của bản đồ địa hình cùng 
tỷ lệ nhưng phải thê hiện được dáng địa hình ở các khu vực chuyên tiếp. 

- Ghi chú địa danh. Địa danh trên bản đồ bao gồm: tên sông suối, kênh mương 
chính, tên đường chính, tên núi, tên những đơn vị hành chính cấp xã và những điểm 
dân cư lớn quan trọng. 


- VỊ trí trung tâm đơn vị cấp huyện, trung tâm các đơn vị cấp xã. 


- Địa vật đặc trưng: Sân bay, nhà ga, bưu điện, nhà thờ, đình chùa, trường học, 
bệnh viện.... 


8.2.3. Nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh có tỷ lệ nhỏ hơn và được xây dựng trên cơ 
sở bản đồ cấp huyện nên nội dung của nó là sự tổng quát hoá nội dung bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất cấp huyện. Khi tổng hợp các yếu tố nội dung cho bản đồ cấp huyện 
phải căn cứ vào mục đích, yêu cầu đã đặt ra để tiến hành tổng hợp (lựa chọn lẫy, bỏ 
các yêu tô cho phù hợp). Nội dung cơ bản giống như bản đỗ hiện trạng sử dụng đất 
cấp huyện song ở mức độ khái quát hơn tuỳ thuộc vào tỷ lệ bản đỏ, cụ thể như sau: 


- Ranh giới các khoanh đất (loại đất): Yêu cầu thê hiện các khoanh đất giống như 
nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện: Các khoanh đất có diện tích> 4 
mmỶ trên bản đồ phải thể hiện theo tỷ lệ. Nếu diện tích khoanh đất < 4 mm” trên bản 
đồ nhưng có giá trị kinh tế cao và có đặc tính riêng thì có thể phóng to, nới rộng 
không quá 1,5 lần nhưng phải đảm bảo tính tương ứng về vị trí và hình dạng hoặc sử 
dụng ký hiệu và số liệu để thể hiện minh hoạ. 

- Địa giới hành chính các cấp theo tài liệu 364: Địa giới quốc gia, địa giới cấp linh, 
huyện và địa giới một số đơn vị hành chính cấp xã quan trọng. Khi địa giới các cấp 
trùng nhau thì thể hiện địa giới cấp cao nhất. 


- Ranh giới giữa các đơn vị sử dụng đất năm trên địa bàn tỉnh: nông. lâm trường, 
nhà máy, xí nghiệp.... 


- Mạng lưới giao thông: Trên bản đồ cấp tỉnh phải thể hiện các loại đường bộ, 
đường sắt đường thuỷ, đường hàng không (nếu có) với các cấp đường từ quốc lộ đến 
đường liên huyện. Đối với khu vực giao thông kém phát triển (các tỉnh miền núi) cần 
thê hiện cả đường đất nhỏ, đường mòn chính trong khu vực. 


- Mạng lưới thủy văn, thủy lợi: Phải thể hiện được các sông suối, kênh mương 
chính, đê điều trên bản đồ có chiều dài > Icm trở lên, các ao hô có diện tích trên bản 
đồ > 4 mm” ở những vùng ít sông suối, hiễm nước có thể thê hiện các đối tượng chưa 
đạt tới những quy định trên. 


- Địa hình: Thể hiện bằng đường bình độ cái của bản đồ địa hình cùng tỷ lệ và các 
điểm ghi chú độ cao điển hình. 


- Ghi chú địa danh: Địa danh trên bản đồ bao gồm: Tên sông suối, kênh mương 
chính, tên đường chính, tên núi, tên những đơn vị hành chính cấp huyện. 


- Vị trí trung tâm đơn vị cấp huyện. 
- Địa danh quan trọng và vật định hướng đặc trưng: 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh, uỷ ban nhân dân huyện, sân bay, nhà ga, bưu điện, nhà 
thờ, đình chùa, trường học, bệnh viện.... 

Tuỳ theo đôi tượng cụ thể và đặc điểm của từng vùng, từng khu vực để chọn các 
nội dung cần thiết và mức độ chỉ tiết khi thê hiện. 

Nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, huyện, tỉnh được thê hiện trên bản 
đỗ theo tỷ lệ hoặc bằng ký hiệu cũng như màu sắc, mã chữ...phải theo đúng quy định 


của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bảng 8.]) 


Bảng 8.l: Các loại đất và mã đại thể hiện trên bản đô hiện trạng sử dụng đất 


Thứ tự Loại đất Mã 

1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 
2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK 
3 Đất trồng lúa nương LUN 
4 Đất trồng cỏ COT 
5 Đất cỏ tự nhiên có cải tạo CON 
6 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK 
7 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK 
8 Đất trồng cây công nghiệp lâu năm LNC 
9 Đất trồng cây ăn quả lâu năm ~ LNQ 
10 | Đất trồng cây lâu năm khác LNK 
II Đất có rừng tự nhiên sản xuất RSN 
12_ | Đất có rừng trồng sản xuất RST 

13 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất RSK 
14_ | Đất trồng rừng sản xuất RSM 
15 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN 

16 | Đất có rừng trồng phòng hộ RPT 

17 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hô RPK 
18 | Đất trồng rừng phòng hộ RPM 


19 Đất có rừng tự nhiên đặc dụng RDN 
20 | Đất có rừng trồng đặc dụng RDT 
21 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng RDK 
22_ | Đất trồng rừng đặc dụng RDM 
23 | Đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn TSL 
24 | Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt TSN 
25 | Đất làm muối LMU 
26_ | Đất nông nghiệp khác NKH 
27 | Đất ở tại nông thôn ONT 
28 | Đất ở tại đô thị ODT 
29 Đất trụ sở của cơ quan, tô chức DTS 
30 | Đất công trình sự nghiệp DSN 
3l Đất quốc phòng QPH 
32_ | Đấtan ninh ANI 
33 Đất khu công nghiệp SKK 
34 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh SK€ 
35 | Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 
36 | Đất sản xuất vật liệu xây dưng ốm sứ SKX 
37 | Đất giao thông DGT 
38 | Đất thủy lợi DTL 
39 | Đất để chuyền dẫn năng lượng, truyền thông DNT 
40_ | Đất cơ sở văn hóa DVH 
41 | Đất cơ sở y tế DYT 
42_ | Đất cơ sở giáo dục - đào tao DGD 
43 | Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 
44 | Đất chợ DCH 
45_ | Đất có di tích, danh thắng LDT 
46 | Đất bãi thải, xử lý chất thải RAC 
47 | Đất tôn giáo TON 
48 | Đấttín ngưỡng TIN 
49_ | Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 
50_ | Đất sông, ngòi. kênh rạch, suối SƠN 
5I | Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 


52_ | Đất cơ sở của tư nhân không kinh doanh CTN 
33 Đất làm nhà tạm, lán trai NTT 
54_ | Đất cơ sở dịch vụ nông nghiệp tai đô thi DND 
55 | Đất bằng chưa sử dụng BCS 
56_ | Đất đôi núi chưa sử dụng DCS 
57 | Núi đá không có rừng cây NCS 
58 | Đất có mặt nước ven biên nuôi trồng thuỷ sản (*) MVT 
59_ | Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn (*) MVR 
60_ | Đất mặt nước ven biển có mục đích khác (*) MVK 


Ghỉ chú (*): Đất có mặt nước ven biển không thuộc địa giới hành chính tỉnh. huyện, xã. 
8.3. CƠ SỞ TOÁN HỌC VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA BẢN ĐỎ HIỆN TRẠNG 
SỬ DỤNG ĐẤT 

8.3.1. Cơ sở toán học 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất sử dụng Hệ quy chiếu và hệ loa độ Quốc gia VN- 
2000 với các thông số cơ bản như sau: 

- Elipxoit quy chiếu WGS - 84 với kích thước: 

+ Bán trục lớn: 6.378.137 m 

+ Độ dẹt: 298,257223563. 

- Lưới chiếu bản đỗ: 

- Sử dụng lưới chiếu hình nón đồng góc với 2 vĩ tuyến chuẩn 11 và 21 để thê 
hiện các bản đồ nên tỷ lệ 1:1.000.000 cho toàn lãnh thổ Việt Nam. 

- Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 6() có hệ số điều 
chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài Kạ = 0,9996 đề thê hiện các bản đồ nên có tỷ lệ từ 
1:500.000 đến I:25.000. 

- Sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 3 có hệ số điều 
chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài Kạ = 0,9999 đề thê hiện các bản đồ nên có tỷ lệ từ 
1:10.000 đến 1:1.000. 

Kinh tuyến trục các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại Thông tư số 
973/2001/TT - TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ 
Tài nguyên và Môi trường). 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được phân mảnh trên cơ sở kích thước, hình dạng 
của đơn vị hành chính hoặc khu vực, thuận tiện cho thành lập, sử dụng, nhân bản cũng 
như bảo quản tài liệu, kích thước của mỗi mảnh bản đồ không vượt quá khuôn khổ tờ 
giấy Áo, 


Lựa chọn tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng dết dựa vào: kích thước, hình dạng của 
đơn vị hành chính, của khu vực, đặc điểm, diện tích, độ chính xác của các yếu tố nội 
dung chuyên môn hiện trạng sử dụng đất phải thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất. 


Lựa chọn tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử đụng đất phải đảm bảo thê hiện đầy đủ nội 
dung hiện trạng sử dụng đất và theo dãy tỷ lệ của hệ thống bản đồ địa hình, bản đồ địa 
chính (đối với cấp xã khu công nghệ cao, khu kinh tê). 


Hệ thống tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất được quy định như trong bảng 8.2 


Bảng 8.2: Tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đặt các câu 


Đơn vị thành lập bản đồ Quy mô diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ bản đồ thành lập 
Cấp xã khu cóng nghệ cao.| Dưới I 50 1:1.000 
khu kinh tế Trên 150 đến 300 1:2.000 

Trên 300 đến 2.000 1:5.000 
Trên 2.000 1:10.000 
Cấp huyện Dưới 2.000 1:5.000 
Trên 2.000 đến 10.000 1:10.000 
Trên 1 0.000 1:25.000 
Cấp tỉnh Dưới 130.000 1:25.000 
Trên 130.000 đến 500.000 1:50.000 
Trên 500.000 1:100.000 
Vùng lãnh thổ 1:250.000 
Cả nước 1:1.000.000 


Các đơn vị hành chính thuộc khu vực đô thị, khu công nghệ cao, khu kinh tế có 
mật độ các yếu tô nội dung dày đặc thì bản đồ hiện trạng sử dụng đất được phép thành 
lập ở tỷ lệ lớn hơn một cấp theo quy định trên. Các đơn vị hành chính thuộc khu vực 
miền núi có mật độ các yếu tố nội dung thưa thớt thì bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
được phép thành lập ở tý lệ nhỏ hơn một cấp theo quy định trên. 


Trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải thể hiện lưới kilômét hoặc lưới kinh vĩ độ. 
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:25.000 và lớn hơn chỉ thể hiện lưới kilômét với 
kích thước ô lưới kilômét là 10 em x 10 em trên bản đồ. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 và 1:1.000.000 chỉ thê hiện lưới kinh vĩ độ. Kích 
thước lưới kinh vĩ độ của bản đồ hiện trạng sử dụng đất tý lệ I:50.000 là 5' x 5'. Kích 
thước lưới kinh vĩ độ của bản đồ hiện trạng sử dụng đất tý lệ I:1:100.000 là 10' x ]0'. 
Kích thước lưới kinh vĩ độ của bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ I:250.000 là 20' x 
20'. Kích thước lưới kinh vĩ độ của bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:1.000.000 là 


Ú x 1). Trường hợp bản đồ hiện trạng sử dụng đất có các yếu tố nội dung quá dày đặc 
thì chỉ thể hiện các điểm mắt lưới kilômét hoặc lưới kinh vĩ độ bằng các dấu chữ thập 


Œ). 


8.3.2. Độ chính xác 


Hình dạng các khoanh đất thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải đúng 
với hành dạng ở ngoài thực địa, trường hợp các khoanh đất được tổng hợp hoá thì phải 
giữ lại nét đặc trưng của đối tượng. 


Khi chuyên vẽ các nội dung hiện trạng sử dụng đất từ các bản đồ dùng đề thành lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất sang bản đồ nên thì độ chính xác của các yếu tổ nội 
dung trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất sử dụng đất phải đảm bảo các yêu cầu sau: - 


- Sai sô tương hỗ chuyển về không vượt quá + 0,3 mm trên bản đô. 
- Sai sô chuyên vẽ vị trí các yêu tô không được vượt quá + 0,2 mm trên bản đô. 


Trường hợp bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập bằng phương pháp đo vẽ 
trực tiếp thì phải tuân thủ theo các quy định của Quy phạm này và các quy định trong 
các quy phạm đo vẽ, thành lập bản đồ ở tỷ lệ tương ứng. 


8.4. KHÁI QUÁT CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỎ HIỆN TRẠNG SỬ 
DỤNG ĐẮT 


8.4.1. Một số quy định chung 


Theo quy phạm thành lập bản đỗ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 thì công tác 
thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp phải tuân theo các quy định chung, cụ 
thể là: 

- Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (viết tắt là Quy phạm) quy 
định các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản cho việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
của cả nước, của vùng lãnh thô, của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung 
là cấp tỉnh), của huyện, quận, thị xã (gọi chung là cấp huyện), của xã, phường, thị trấn 
(gọi chung là cấp xã), của khu công nghệ cao, khu kinh tế. 


- Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là cơ sở để thẩm định các dự 
án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, kiểm tra nghiệm thu các công trình thành lập bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất. 


- Khi thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và thực hiện các công việc có liên 
quan đến bản đồ hiện trạng sử dụng đất được phép sử dụng các quy định trong tiêu 
chuẩn ngành về đo vẽ, thành lập các loại bản đồ tương ứng với các quy định về nội 
dung và độ chính xác của bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng tỷ lệ. Nếu các quy định 
trong tiêu chuẩn ngành có mâu thuẫn với các quy định nêu trong quy phạm này thì 
phải tuân theo quy phạm này. 


- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một 
thời điểm xác định, nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải đảm bảo phản ánh 
trung thực hiện trạng sử dụng các loại đất theo mục đích sử dụng và các loại đất theo 
thực trạng bề mặt tại thời điểm thành lập. 


- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập trong các kỳ kiểm kê đất đai, khi 
lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc khi thực hiện các 
dự án đầu tư liên quan đến sử dụng đất. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập 
trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật — dự toán công trình theo quy định của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải thể hiện toàn bộ diện tích các loại đất trong 
đường địa giới hành chính được xác định theo hồ sơ địa giới hành chính, quyết định 
điều chỉnh địa giới hành chính của cơ quan Nhà nước có thấm quyên. Đối với các đơn 
vị hành chính có biến, bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải thể hiện toàn bộ diện tích 
các loại đất của phần đất liền và các đảo, quần đảo trên biến tính đến đường mép nước 
biển triều kiệt trung bình. Đối với khu công nghệ cao, khu kinh tế phải thể hiện toàn 
bộ diện tích các loại đất trong đường ranh giới sử dụng đất của khu công nghệ cao, 
khu kinh tế. Các loại đất theo mục đích sử dụng và các loại đất theo hiện trạng bề mặt 
được xác định và biểu thị trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất dưới dạng khoanh đất có 
đường ranh giới khép kín theo ký hiệu quy ước. 


Loại đất thê hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất được xác định dựa vào một 
trong các căn cứ sau: 

a/ Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyên mục đích sử dụng đất của cơ 
quan Nhà nước có thầm quyền. 

b/ Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất đã cấp cho người đang sử dụng đất được 
Nhà nước công nhận quyên sử dụng đất. 

c/ Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất đối với trường hợp không phải xin phép chuyên mục đích sử dụng đất. 

d/ Đất đang sử dụng ổn định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. 

e/ Đối với trường hợp chưa có căn cứ quy định tại các điểm a, b, c, đ ở trên thì căn 
cứ vào hiện trạng sử dụng đất ôn định, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phó thuộc tỉnh xác định loại đất, mục đích sử dụng đất. 

8.4.2. Các tài liệu dùng để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Các tài liệu dùng để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bao gồm: 

- Các văn bản pháp lý dùng làm căn cứ thành lập, chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất là các tài liệu chính thức, do các cơ quan quản lý Nhà nước có thâm quyền 
ban hành và còn hiệu lực. 


- Số liệu dùng cho việc thành lập, chỉnh lý bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải có 
đầy đủ cơ sở pháp lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyên xác nhận và phù hợp với 
thực trạng sử dụng đất. Trường hợp số liệu không có cơ sở pháp lý thú thể hiện theo 
hiện trạng sử dụng đất. 


- Các tài liệu bản đồ dùng để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải đảm bảo 
chất lượng, đầy đủ cơ sở pháp lý, xác định được thời gian và phương pháp thành lập. - 
Bản đồ dùng đề thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, khu công nghệ cao, 
khu kinh tế được thành lập từ bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở, trường 
hợp không có bản đồ địa chính, bản đồ địa chính cơ sở thì sử dụng bản đồ địa hình tỷ 
lệ lớn nhất hiện có. 

Bản đồ nên dùng để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị hành 
chính: cấp huyện, cấp tỉnh, cả nước và các vùng lãnh thổ được thành lập từ bản đồ địa 
hình. Trường hợp không có bản đồ địa hình có thể dùng ảnh chụp từ máy bay, ảnh 
chụp từ vệ tỉnh có độ phân giải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của tỷ lệ bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất đề thành lập. 


- Đường mép nước triều kiệt trung bình nhiều năm xác định theo quy định của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
8.4.3. Các phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
8.4.3.1. Phương pháp ảo vẽ trực tiếp (đo mới) 


Phương pháp này được áp dụng chủ yếu để xây dựng bản đồ tỷ lệ lớn và những 
vùng địa hình tương đối bằng phắng, địa vật không quá phức tạp và những nơi chưa 
có tài liệu bản đồ hoặc có bản đồ đã đo vẽ trước nhưng không đảm bảo chất lượng để 
xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 


Để đo vẽ các yếu tố địa vật, địa hình và nội dung chuyên môn có thể sử dụng công 
nghệ đo vẽ chi tiết dã ngoại cổ truyền như bàn đạc toàn đặc và chuyển kết quả đo vẽ 
lên giấy theo phương pháp thủ công, hoặc đo theo công nghệ hiện đại (thiết bị đo đạc 
điện tử). Đo vẽ trực tiếp, nhất là khi sử dụng công nghệ hiện đại cho kết quả chính xác 
và chất lượng cao, các yếu tố trên bản đồ hoàn toản phủ hợp với giá trị thực đo ở ngoải 
thực địa. 


Mãi hạn chế của phương pháp này là giá thành sản phẩm cao do phải đầu tư mua 
săm thiết bị đo đạc, máy tính, phâm mềm và các thiết bị ngOẠI VI, tốn nhiều công sức 
và thời gian đo vẽ (đặc biệt là ở vùng núi có địa hình phức tạp) đòi hỏi phải có trình 
độ chuyên môn cao. 


ở.4.3.2. Phương pháp sứ dụng ảnh hàng không và ảnh vệ tỉnh 


Hiện nay ở nước ta đã có đủ khả năng sử dụng rộng rãi tư liệu ảnh hàng không với 
công nghệ cô truyên hoặc công nghệ ảnh sô. Tư liệu được điêu vẽ trong phòng nhăm 
giải đoán và nhận biệt các yêu tô địa vật, địa hình, câu trúc kích thước, bóng và màu 


sắc của ảnh (bằng phương pháp giải đoán ảnh). Điều vẽ ngoài thực địa theo tuyến hợp 
lý, có tầm quan sát và tổng quát nhất định để xác định bổ sung đặc tính chất lượng, số 
lượng, tên gọi và địa danh của các yếu tố trên thực địa. 


Các nội dung giải đoán ảnh được tiêu chuẩn hoá và chuyển lên ảnh gốc, ảnh 
phóng, sơ đồ hoặc bình đồ ảnh bằng các ký hiệu và đường nét quy ước. Trong công 
nghệ hiện đại ảnh nắn và các dữ liệu điều vẽ sẽ được đưa vào máy tính bằng bản số 
hoá (Digitizer) hoặc máy quét ảnh SCANER, có thê sử dụng các máy đo vẽ lập thể 
giải tích hoặc mô phỏng giải tích để đo vẽ từng mô hình trên ảnh và truyền số liệu 
trực tiếp sang máy tính. Phần mềm tương ứng sẽ tạo ra các bản vẽ trên máy tính, chất 
lượng bản đồ tạo ra chỉ phụ thuộc vào yếu tố đầu vảo (độ chính xác của số liệu điều 
vẽ và chất lượng ảnh hàng không), công nghệ ảnh còn được sử dụng để chỉnh lý và bổ 
sung các tài liệu bản đỗ đo vẽ trước đây có nhiều thay đối về nội dung. 


Phương pháp sử dụng ảnh vệ tinh với công nghệ hiện đại cũng được áp dụng để 
điều tra thành lập bản đồ chuyên ngành, trong đó có bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 
Phạm vi ứng dụng chủ yếu để lập bản đồ ở cấp cao có quy mô lãnh thổ lớn, có tỷ lệ 
bản đồ nhỏ như cấp huyện, cấp tỉnh và đặc biệt là bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 
các nước. Liu điểm của phương pháp này là cho phép thể hiện đầy đủ và chỉ tiết các 
nội dung của bản đồ, ở những vùng có điều kiện địa hình địa vật quá phức lạp (miền 
núi) việc sử dụng triệt để các tư liệu ảnh hiện có để thành lập bản đỗ sẽ đem lại hiệu 
quả cao hơn, giảm chi phí và thời gian so với đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa. Tuy 
nhiên việc đầu tư công nghệ ảnh đòi hỏi kinh phí khá cao do đó phương pháp này 
không đáp ứng được yêu câu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp xã. 

8.4.3.3. Phương pháp thành lập bản đô hiện trạng sử dụng đất từ những bản 
đô, tài liệu hiện có 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất có thê được thành lập bằng cách kết hợp các tài liệu 
hiện có như: 

+ Bản đồ địa chính 

+ Bản đồ giải thửa 299 

+ Bản đồ địa hình 

+ Bản đồ địa giới hành chính (bản đồ 364) 


+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các năm trước 

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thời kỳ trước và các tài liệu bản đồ 
chuyên ngành khác (bản đồ giao thông, thủy lợi, quy hoạch rừng và bản đồ giao đất 
rừng...) 

Cần đánh giá chất lượng tài liệu khi dùng chúng đề thành lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất. Chất lượng các loại bản đồ được đánh giá dựa vào các tiêu chí sau: 


- Hình thức bản đồ: màu sắc, đường nét, chữ, độ mới.. 
- Năm thành lập. 

- Phương pháp thành lập. 

- Độ chính xác thê hiện nội dung bản đồ. 

- Tính phù hợp với hiện trạng sử dụng đất. 


Ở những nơi mà điều kiện địa hình có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả sử dụng 
đất thì nên chọn bản đồ địa hình làm nền bản đồ để thành lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất. 


Bản đồ được đối chiếu với thực địa nhằm xác định khối lượng công việc và lựa 
chọn phương pháp đo vẽ, chỉnh lý bố sung các yếu tố địa vật theo nội dung chuyên 
môn của bản đô, các dạng lưới đường truyền kinh vĩ, đường truyền bàn đạc, chuỗi tam 
giác, lưới hình học và các phương pháp giao hội thuận, giao hội nghịch hay giao hội 
cạnh góc, phương pháp tọa độ cực. Với bất kỳ thiết bị đo đạc nào truyền thống hay 
hiện đại đều có thể tổng quát hoá nội dung chuyên môn và chuyền vẽ lên bản đồ nền 
từ các nguôn tài liệu khác nhau. Khi nội dung tài liệu bản đồ sai lệch so với thực tiễn 
vượt quá 30% thì phải vẽ lại. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt khi kết hợp 
sử dụng ảnh hàng không có thê cho phép đo vẽ chỉnh lý bản đồ có sai lệch giữa yếu tố 
địa hình, địa vật so với thực địa dưới 50%. 


Sử dụng các tài liệu bản đồ đã thành lập trước đây là phương pháp có hiệu quả 
nhất, cho phép kế thừa các thành quả đã có, tiết kiệm chi phí, vật tư, không đòi hỏi 
nhiều về trang thiết bị đo đạc, lớn ít công sức. Tuy nhiên chất lượng sản phẩm phụ 
thuộc nhiều vào chất lượng tài liệu bản đồ được lựa chọn cũng như phương pháp xử 
lý và tổng hợp tài liệu 

8.4.3.4. Công nghệ bản đô số 


Trong công tác thành lập bản đồ từ trước tới nay các phương pháp nêu trên vẫn 
được sử dụng trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử đụng đất dựa trên công nghệ 
đo vẽ thủ công. Với sự phát triển của máy tính điện tử công nghệ thành lập bản đồ số 
đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Công nghệ này cho phép tự động hoá 
toàn bộ hoặc từng phần quá trình thành lập bản đồ, đồng thời tận dụng được dễ dàng 
và hiệu quả tất cả các nguồn tài liệu, tuỳ theo khả năng và mức độ theo thiết bị và các 
số liệu đo đạc, các nguồn tài liệu sẵn có, các loại ảnh máy bay, ảnh vệ tinh được thu 
nhận trực tiếp vào máy tính dưới dạng số hay được số hoá dưới dạng thủ công hoặc 
thông qua máy quét ảnh. Dựa trên tải liệu dưới dạng này, các công tác xử lý tài liệu 
như nắn ảnh, thu phóng về cùng tỷ lệ, chồng ghép hiệu chỉnh tông hợp được thê hiện 
dễ dàng trên máy tính và có thể in ra một hay nhiều bản trên máy in bản đồ. 


8.5. THÀNH LẬP BẢN ĐỎ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẮT BĂNG PHƯƠNG 
PHÁP TÔNG HỢP, CHỈNH LÝ TÀI LIỆU BẢN ĐỎ ĐÃ CÓ 


8.5.1. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, khu công nghệ cao, 
khu kinh tế 


Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, khu công nghệ cao, khu kinh tế 
được áp dụng các phương pháp sau: 


- Phương pháp sử dụng bản đô địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở. 


- Phương pháp sử dụng ảnh chụp từ máy bay và vệ tính có áp dụng công nghệ 
ảnh số. 


- Phương pháp hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước. 
- Phương pháp sử dụng các bản đồ chuyên ngành. 
8.5.2. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, tỉnh 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh 
được thành lập bằng các phương pháp: 


- Phương pháp tông hợp từ các bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị 
hành chính cấp dưới trực thuộc. 


- Phương pháp hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước. 
- Phương pháp sử dụng các bản đồ chuyên ngành. 


- Phương pháp sử dụng ảnh chụp từ máy bay và vệ tinh có áp dụng công nghệ 
ảnh số. 


8.5.3. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất vùng lãnh thổ 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất vùng lãnh thổ được thành lập bằng các phương 
pháp: 

- Phương pháp tổng hợp từ các bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các tỉnh thuộc 
vùng lãnh thô. 

- Phương pháp hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước. 

- Phương pháp sử dụng ảnh chụp từ máy bay và vệ tinh có áp dụng công nghệ ảnh 
SỐ. 

8.5.4. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước được thành lập bằng các phương pháp: - 
Phương pháp tổng hợp từ các bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị hành 
chính cấp dưới trực thuộc. 


- Phương pháp hiệu chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước. 


- Phương pháp sử dụng ảnh chụp từ máy bay và vệ tĩnh có áp dụng công nghệ 


ảnh số. 
8.5.5. Trình tự thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
Khi thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cần tuân theo trình tự sau đây: 
1 Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu, bản đô. 
2. Kiểm tra, đánh giá tài liệu bản đô. 
3. Điều tra, đối soát, chỉnh lý các tài liệu bản đỗ đã thu thập. 
4. Xác định ranh giới các khu đất và khoanh đất. 


5. Thu hoặc phóng bản đô tài liệu về tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất và 
chuyên về hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, tổng hợp các yếu tố nội dung hiện trạng sử 
dụng đất. 


6ó. Chuyên vẽ các yếu tố nội dung hiện trạng sử dụng đất lên bản đồ nên. 
7. Bồ cục, trình bày, biểu thị các yếu tố nội dung. 

8. Lập biểu thống kê diện tích các loại đất, viết báo cáo thuyết minh. 

9. Kiểm tra, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm 


8.6. THÀNH LẬP BẢN ĐÔ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHƯƠNG 
PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH HOẶC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ 


Các bước thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp sử dụng bản 
đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở thể hiện qua sơ do (8. l ). 


Bản đồ địa chính 
Điều tra, thu thập, đánh giá, bách 101524) átEe CG 
xử lý tài liệu Số liệu thống kê diện tích đất đai 


Các tài liệu liên quan 


_ Ranh giới các khoanh đất 

Ranh giới khu đân cư nông thôn, khu đô 
thị, khu kinh tế, khu công nghệ cao, 
nông lâm trường ... 


Xác định, khoanh vẽ các yếu tố nội 
dung hiện trạng sử dụng đất 


đồ hiện trạng sử dụng đất 
Tổng hợp các yếu tố nội dung 


Thu bản đồ địa chính về tỷ lệ của 


Thu tỷ lệ bản đồ địa chính về tỷ lệ bản 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất | 


Trình bày, bố cục nội dung bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất 


Viết thuyết minh quá trình thành lập 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất 


Kiểm tra, nghiệm thu, và 
giao nộp sản phẩm lưu trữ 


Sơ đồ 8.1: Các bước thành lập bản đô hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp 
sử dụng bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở 


8.6.1. Điều tra, thu thập, đánh giá xử lý tài liệu 
Tập hợp đầy đủ các tài liệu hiện có trên địa bản gồm: 
+ Bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở. 
+ Bản đồ giải thửa 299. 
+ Bản đồ địa giới hành chính 364 
+ Tư liệu ảnh (nếu có). 


+ Bản đồ địa hình. 


+ Các tài liệu bản đồ khác: bản đồ điều tra đất lâm nghiệp, nông nghiệp, bản đồ 
hiện trạng sử đụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất kỳ trước (nếu có). 


+ Số liệu thông kê, kiểm kê đất đai, hồ sơ địa chính... 


+ Tài liệu về địa giới hành chính 364. 

- Xử lý, đánh giá chất lượng và phân loại tài liệu (chọn tài liệu chính, các tải liệu 
hỗ trợ khi lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất). Nếu sử dụng tư liệu ảnh máy bay thì 
phải giải đoán ảnh trong phòng. 


- Chuẩn bị bản đồ nền theo tỷ lệ thích hợp và chuyên vẽ địa giới hành chính theo 
tài liệu 364. 

Sau khi thu thập các tài liệu cần sơ bộ đánh giá và chọn tải liệu sử dụng chính và 
tài liệu bố sung cho công tác thành lập bản đồ hiện trạng. 


8.6.2. Xác định, khoanh vẽ các yếu tố nội dung hiện trạng sử dụng đất 


Điều tra thu thập, phân tích đánh giá tài liệu để quyết định việc lựa chọn phương 
pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Các tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập 
được phải đảm bảo theo quy định của quy phạm. Công tác điều tra, thu thập tài liệu 
bản đồ gồm điều tra nội nghiệp và điều tra ngoại nghiệp. Các tải liệu thu thập được 
phải đầy đủ, trung thực, cập nhật được các thông lin mới nhất, chính xác nhất. 


Xác định các khoanh đất theo mục đích sử dụng, theo thực trạng bề mặt dựa vào: 
tài liệu bản đồ mới nhất, có độ chính xác cao nhất trong khu vực hoặc trực tiếp ngoài 
thực địa, căn cứ vào diện tích, tính chất quan trọng của khoanh đắt, tỷ lệ bản đồ và các 
quy định khác theo quy phạm. 


Mỗi khoanh đất phải thể hiện đầy đủ nội dung bằng các ký hiệu quy định trong tập 
"Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất". 


Dựa vào các địa vật cô định, rõ ràng .có trên bản đồ và ngoài thực địa (hệ thống 
thủy văn, giao thông, các công trình xây dựng cơ bản..) để xác định: ranh giới các 
khoanh đất ranh giới các khu đất, khu dân cư nông thôn, khu đô thị, khu công nghệ 
cao, khu kinh tế, các công trình, dự án, ranh giới các nông, lâm trường. 


Tài liệu bản đồ được đối soát ngay tại thực địa nhằm chỉnh lý, bố sung những thay 
đôi về sử dụng đất đai giữa thực địa và bản đồ. Có thể tiến hành theo tuyến hoặc khu 
vực (nhưng cần lập kế hoạch khảo sát cụ thê). 


Yêu cầu đối soát theo từng lô, từng khoảnh, từng xứ đồng và các yêu tố về địa vật, 
địa hình cũng như các khu vực chỉ được khoanh bao trước đây (đất lâm nghiệp, đất 
chuyên dùng, đất khu dân cư...) 


Đo vẽ chỉnh lý, bố sung chi tiết (đối với các khu vực khoanh bao) bằng các dụng 
cụ đo đạc và phương pháp đơn giản (máy kinh vĩ, thước dây, ê ke, phương pháp giao 
hội, hạ đường vuông góc...) dựa vào các yếu tố địa hình, địa vật ôn định, rõ ràng có 
trên thực địa và thê hiện trên bản đồ (từ 3 đến 4 điểm). 


8.6.3. Thu bản đồ địa chính về tỷ lệ của bản đồ hiện trạng sử dụng đất và tổng 
hợp các yếu tố nội dung 


8.6.3.1. Thu bản đồ địa chính về tỷ lệ của bản đồ hiện trạng sử dụng đất 


Tài liệu bản đồ chính và phụ trợ sau khi đối soát, đo vẽ chỉnh lý bố sung ngoải 
thực địa được thu hoặc phóng về tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cần thành lập 
thích hợp đối với từng cấp hành chính. 


Yêu cầu: Thu phóng và xử lý tài liệu bản đồ phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định 
về thể hiện và phương pháp tông hợp hóa các yếu tố nội dung hiện trạng sử dụng đất. 


Phương pháp thu phóng: áp dụng các phương pháp đơn giản như dùng lưới ô 
vuông, pho to, chụp và thu phóng theo tỷ lệ... hoặc dùng công nghệ bản đồ số đề ghép 
mảnh và thu về tỷ lệ thích hợp băng phần mềm Mieroslation. 


Phương pháp chuyên vẽ: Theo lưới ô vuông, dùng com pa đo dựa vào các yêu tô 
địa vật địa hình thê hiện rõ trên bản đô nên và bản đô tư liệu cân chuyên vẽ. 


- Phương pháp chồng ghép: Cần đảm bảo mối quan hệ thông nhất và phù hợp giữa 
các yếu tố nội dung chuyên môn và các cơ sở địa lý, địa hình của bản đồ dựa trên 3, 4 
điểm địa vật, địa hình thê hiện rõ trên 2 tài liệu bản đồ (chồng ghép) dùng bản kính 
can vẽ, chuyền vẽ trực tiếp hoặc phương pháp đè nét... 

- Khi tài liệu cơ sở có độ chính xác thấp hoặc khác hệ tọa độ với bản đô nền, khi 
ghép mảnh thường bị hở hoặc trùng lặp thì xử lý ghép biên theo yêu cầu kỹ thuật được 
quy định về bản đồ. 

8.6.3.2. Tổng hợp các yếu tổ nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Trước khi tổng hợp các yếu tố nội dung hiện trạng sử dụng đất phải chuyên các 
bản đồ dùng để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất vẻ tỷ lệ bản đồ theo quy định 
và đưa về hệ tọa độ Quốc gia VN-2000. 

Quy đỉnh việc tổng quát hoá các yếu tô nội dung trong quá trình thành lập bản đồ 
hiện trạng sử dụng đết như sau: 


Được phép loại bỏ hoặc vẽ gộp các khoanh đất có cùng loại đết mà có diện tích 
nhỏ hơn 4mm trên bản đồ. 


- Những yếu tổ nội dung có điện lích nhỏ hơn 4 mm trên bản đồ có giá trị kinh tế 
cao hoặc có ý nghĩa quan trọng không được loại bỏ thì phải giữ lại và phóng to lên 
không quá 1,5 lần nhưng phải giữ được nét đặc trưng của chúng. 


- Các yếu tố thủy văn như: sông suối, kênh mương được tông hợp, chọn bỏ những 
dòng chảy có chiều dài nhỏ hơn 2 em trên bản đồ và giản hoá đường bờ. Khi tổng hợp 
phải xem xét các đặc tính như hình dáng, cầu trúc không gian, mật độ, kiểu phân bó, 
đặc điểm sử dụng và phải giữ vị trí đầu nguồn, không được bỏ dòng chảy đặc biệt như 
suối nước nóng, nước khoáng. 


- Tông hợp đường bờ biên phải giữ được tính chât đặc trưng của từng kiêu bờ. Đôi 
với khu vực có nhiêu cửa sông, bờ biên có dạng hình cong tròn có thê gộp 2 hoặc 3 
khúc uôn nhỏ nhưng phải giữ lại các cửa sông, dòng chảy đô ra biên và các bãi bôi. 


- Không loại bỏ các hòn đảo kẻo dài phải giữ lại hình dạng đặc trưng của đảo, các 
đảo nhỏ thê hiện băng các chấm màu. Trường hợp các đảo có mật độ quá dày có thê 
bỏ một số đảo bên trong, bảo đảm khoảng cách giữa các đảo lớn hơn nam trên bản đồ. 
Các mũi đá, mỏm núi không tổng hợp có thể phóng lên không quá 1 ,5 lần nhưng phải 
giữ được tính đặc trưng về hình dạng của chúng. 


Tổng hợp hoá đường giao thông phải dựa vào: mật độ, cấp hạng, ý nghĩa về kinh tế 
và hành chính của đường. Trường hợp đường sắt và đường ô tô đi sát nhau thì vị trí 
đường ô tô được thể hiện xê dịch để giữ vị trí đúng cho đường sắt. 

8.6.4. Trình bày, biên tập bố cục nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Công tác biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải được tiễn hành trong suốt 
quá trình thành lập bản đồ. Biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đề cập đến các vẫn 
đề sau: 

- Tổng hợp các yếu tố nội dung cơ sở địa lý, các yếu tố nội dung hiện trạng sử 
dụng đất và việc vận dụng các ký hiệu đề thể hiện. 

- Cách thể hiện các yếu tố nội dung cơ sở địa lý, các yếu tố nội dung hiện trạng sử 
dụng đất phải thống nhất trên toàn lãnh thổ hành chính hoặc khu vực. 

- Việc tông hợp lấy hoặc bỏ các yếu tố nội dung phải đạt được các yêu cầu cơ bản 
của bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đồng thời thể hiện đầy đủ theo yêu cầu của Thiết 
kế kỹ thuật - dự toán công trình đã được duyệt. 

Bồ cục trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo nguyên lắc: 

- Khung của bản đồ hiện trạng sử dụng đất trình bảy theo mẫu quy định trong tập 

"Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2005". 


- Tên bản đồ hiện trạng sử dụng đất thể hiện đầy đủ tên của đơn vị hành chính hoặc 


tên của vùng ,lãnh thô được trình bày ở phần chính giữa ngoài khung phía Bắc của tờ 
bản đồ Trường hợp không trình bày được theo quy định trên, tên bản đồ có thể được 
trình bày ở khu vực thích hợp trong khung. Tỷ lệ bản đồ ghi ở phần chính giữa ngoài 
khung phía Nam tờ bản đồ. Kích thước, kiểu chữ của tên bản đồ và tỷ lệ bản đồ trình 
bày theo quy định trong tập "Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất năm 2005". 


- Bản đồ phụ đề thê hiện vị trí của đơn vị hành chính hoặc vùng lãnh thổ trong đơn 
V7¡ hành chính cấp cao hơn được bố trí trong khung bản đô. Tỷ lệ, kích thước và vị trí 
của bản đồ phụ phải phù với bố cục của bản đồ chính. 


- Bản chú dẫn giải thích ký hiệu, biểu đồ cơ cấu diện tích đất đai được bố trí tại vị 
trí thích hợp trong khung. Vị trí ký xác nhận, xét duyệt và đóng dấu theo quy định 
trong tập ký hiệu bản đỗ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 
2005". Ghi chú về tài liệu sử dụng trong quá trình biên tập, lên và địa chỉ đơn vị thành 
lập bản đỗ hiện trạng sử dụng đất bố trí ở phần ngoài khung phía nam theo mẫu quy 
định trong tập "Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng 
đất năm 2005". 


8.6.5. Viết thuyết minh 


Sau khi hoàn thành việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải viết thuyết 
minh kèm theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm các nội dung sau: 

- Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và mục đích, yêu cầu của việc thành lập bản đỗ hiện 
trạng sử dụng đất. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của đơn vị hành chính 
hoặc khu vực, thời gian bắt đầu và kết thúc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Các nguôn tài liệu được sử dụng trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất và phương pháp công nghệ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Đánh giá chất lượng bản đồ hiện trạng sử dụng đất gồm: khối lượng công việc 
thực hiện, mức độ đầy đủ, chi tiết và độ chính xác của các yếu tô nội dung. 

- Kết luận và kiến nghị: nêu lên những vấn đề đã làm được, những vấn đề chưa 
làm được cần khắc phục trong lần thành lập sau. 

8.6.6. Kiểm tra, nghiệm thu, sao nhân bản và giao nộp sản phẩm lưu trữ 

* Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 

Công tác kiểm tra nghiệm thu Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thực hiện theo quy 
chế quản lý chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Căn cứ để kiểm tra, nghiệm thu bản đồ hiện trạng sử dụng đất là các quy định của 
quy phạm "Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đạo, và tập "Ký hiệu bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất": Thiết kế kỹ thuật, dự toán công 


trình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã được phê duyệt. 


Công tác kiểm tra nghiệm thu phải tiến hành thường xuyên, có hệ thống nhằm phát 
hiện các sai sót, tìm biện pháp khắc phục sửa chữa kịp thời. Không cho phép chuyên 
những tôn tại trong thành quả của công đoạn trước cho công đoạn sau giải quyết. Chỉ 
cho phép đưa những thành quả bản đồ đã được kiểm tra, nghiệm thu của công đoạn 
trước vào thực hiện ở những công đoạn liếp theo. 


Kết hợp giữa kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ . giữa kiểm tra nội nghiệp 
và kiểm tra ngoại nghiệp. Người thực hiện phải kiểm tra toàn bộ công việc mình thực 
hiện. Đơn vị trực tiếp sản xuất phải kiểm tra thường xuyên sau mỗi công đoạn và 
trong suất quá trình thực hiện. Cơ quan quản lý trực tiếp kiểm tra định kỳ và kiểm tra, 
nghiệm thu sản phẩm cuối cùng. Kết quả kiểm tra, ý kiến đề xuất được lòng hợp 
thành văn bản làm căn cứ cho việc kiểm tra lần sau và nghiệm thu sản phẩm. 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được nghiệm thu phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 


+ Đúng quy trình công nghệ nêu trong thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình đã phê 
duyệt, các lài liệu phục vụ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải đảm bảo đúng 
quy định trong quy phạm đã ban hành. 


+ Các yếu tố nội dung phải đầy đủ, phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất, mức độ 
tổng hợp và thê hiện các yếu tố nội dung bản đồ theo đúng quy định trong quy phạm 
và tập "Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất" và 
thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình đã phê duyệt. 


Kết quả kiểm tra nghiệm thu phải được lập biên bản theo quy chế quản lý chất 
lượng các công trình, sản phâm đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

Xác nhận và xét duyệt bản đồ hiện trạng sử dụng đất: 


- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã do người đứng đầu đơn vị lập bản đồ ký 
tên, đóng dấu; Chủ tịch uỷ ban nhân xã ký duyệt. 


- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu công nghệ cao, khu kinh tế, do người đứng 
đầu đơn vị lập bản đồ và người đứng đầu Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế 
ký tên, đóng dấu. 


- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và cấp tỉnh do người đứng đầu đơn vị 
thành lập bản đồ và thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ký tên, đóng 
dấu (trường hợp không có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thì 
trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ký, đóng dấu), thủ trưởng cơ quan Tài 
nguyên và Môi trường cùng cấp ký xác nhận; Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện ký 
duyệt Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện; Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh ký 
duyệt Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh. 


* Sao nhân bản và giao nộp sản phâm lưu trữ 


Bản đô sau khi hoàn thành cân nhân bản và giao nộp lưu trữ ở các câp như sau: 


- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã: 03 bộ (1 bộ ở cấp xã, I bộ ở cấp huyện và 
1 bộ ở cấp tỉnh). 


- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện: 03 bộ (1 bộ ở cấp huyện, I bộ ở cấp 
tỉnh và 1 bộ ở cấp trung ương). 


- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh: 02 bộ (1 bộ ở cấp tỉnh, 1 bộ ở cáp trung 
Ương. 


Ngoài các bản đồ đã được ¡n ra ở dạng bản đồ giấy còn phải nộp theo giữ liệu bản 
đỗ số ghi vào đĩa CD để giao nộp ở các cấp theo quy định. 


Cơ quan quản lý tài liệu nảy là: ở cấp xã do cán bộ Địa chính trực tiếp quản lý; ở 
cấp huyện do Phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp quản lý; ở cấp tỉnh do Trung 
tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp 
quản lý; ở cấp Trung ương do Trung tâm Thông tin - Lưu trữ thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trực tiếp Quản lý. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Lâm Quang Dốc (2002), Bản đồ chuyên đề, NXB Đại học Sư phạm 


2. Lâm Quang Dốc, Phạm Ngọc Định, Lê Huỳnh (1995), Giáo trình bản đồ học, 
NXB Bản đồ, Hà Nội 


3. Triệu Văn Hiến (1992), Bài giảng bản đô học, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội. 


4. Trần Trung Hồng (1997), Giáo trình in bản đồ, NXB Giao thông vận tải, Hà 
Nội 


5. Trần Trung Hồng (2001), Trình bày bản đồ, NXB Giao thông vận tải 


6. Trương Anh Kiệt, Lê Văn Hường (2001), Công fác trắc địa ảnh ngoại nghiệp, 
NXB Giao thông vận tải, Hà Nội. 


7. Trương Anh Kiệt (2001), Phương pháp đo ảnh đơn, NXB Giao thông vận tải, 
Hà Nội. 

§. Luật đất dai (2003), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

9. Nguyễn Trọng San (1999), Các phương pháp trắc địa bản đồ trong quản lý đất 
đai, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội. 

10. Nguyễn Trọng San (2001), Bài giảng đo đạc địa chính, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà 
Nội. 

11. Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiến, Đinh Công Hoà (2002), Giáo frình Trắc 
địa cơ sở, NXB xây dựng, Hà Nội. 

12. Nguyễn Thanh Trả (1999), Giáo trình Bản đồ địa chính, NXB Nông nghiệp, 
Hà Nội. 

13. Tổng cục Địa chính (1995), Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:5.000, 
NXB Bản đỏ, Hà Nội. 

14. Tổng cục Địa chính (1999), Quy phạm thành lập bản đô địa chính tỷ lệ 1:500, 
1:25.000, NXB Bản đô, Hà Nội. 

15. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Quy phạm thành lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất, NXB Bản đồ, Hà Nội. 

1ó. Tổng cục Địa chính (1995), Ký hiệu bản đô địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 
I:2.000, 1-5.000, ÑXB Bản đồ, Hà Nội. 

17. Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước (1990), Quy phạm đo vẽ bản đô địa hình tỷ lệ 
1:500, 1:1.000, 1:2.000, ï: 5.000 (phản ngoài trời), NXB Bản đồ, Hà Nội. 

18. Tổng cục Địa chính (2001), Thông £z số 273 ngày 20 tháng 6 năm 2001 V/v 
hướng dân áp dựng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN - 2.000, Hà Nội. 

19. Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 1 (1995), NXB Khoa học, kỹ thuật. 


MỤC LỤC 


KÔI NÓI ĐAU v2 150 sen 06otig240104i2ksoeBavvbgbibgecioSp0aosiAegos GA lossiqbaecao 2 
PHẢN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢN ĐỎ HỌC.............................-- 2-52 5s crsrxersred 2 
Bội mỡ G12 22700 606004800 0nf2lulouDidi BdosjuduvAnbesfuoiinodfinfevfirdbsabbae 2 
1. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm VỤ Cơ bản của Bản:đ hồ cai 6steföt a0 20a: 3 

2. Sơ lược vê lịch sử phát :triển.của bản 0G HQ cài 6e cv i42 dt6a d0 the So ska 0 d0 (46206014 4 
2.1. Trên thê giới......... Tố 1A XỀ 0 số 666 06 C10 1o 6 0E 0006 0 (se.tLopodektsdiet: V6Eafekie tuferdttbevg 4 

2.2. Sơ lược sự phát triên khoa học bản đô ở Việt Nam............................. .- -- -ccc CC cc S222 £ccz 9 

3. Vai trò của bản đô trong thực tiên và khoa hỌcC......................... -- c5 25 23+ **++* + +#E+*ses+eeessse lãi 
3,1. Y nghĩa của bán độ trong thực LIỀN ‹.................. c0 0002210006006 6 c0 t0 400146 II 

3:2 Ý 10 H14 G03.Bãn:00, trOrlÐ Khởi HỘ si) 6á00000646622a1154 6skxtddec(tuG0003211/254 S45 12 
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về bản đồ học .........................-- 2-2-5252 22x crezxerxered 14 
LÊ Hi HIETITis2204204i5911xe ft sov Bfooi0d0f i00 aÁoc444Lk11550c0605i6c0ixlakdlfrttieasovx2afed 1396104 0s 14 

15::.l 1TÌT.CHAI:CH4 DAI. Ô)4.239/154212a30242616- 1 ,23446/110:400213401486462a 00:0 kvadb4280104 L6c:t04424/100. 08 A420 14 

1.3. Phân loại bản ñ8 BE rẽ... .ẽ...ẽ.. 15 
1.5/00: 2760 1Ô.GÚ4/DNTHIT/S0y8500A 0/0001 mu0A0000001ãu 154400800 ucx04100616//A03/14L3/00EN48 16 
L1 10 Do ETO sai u0255 tu Ðàoaletabeassofitiusailsal6ullosftobsslyfllassatcoidohecluaBndasxotskbit 6assTAo Ty 
Chương 2: Cơ sở toán học của bản đồ ...........................-- 5-52 S2 SE E2 12112E121521121E 11-1 crkg BÀI 
2.1. Khái niệm về hình dạng, kích thước quả đất và mặt thủy chuẩn............................. 21 
2.2.Khái niệm vê phép chiêu bản đồ, toán bản đô...........................------+cccccereeeeireiriee 25 

2.3. Độ chính xác trên bản đô .......................... -- -- ¿c2 2 111111111663 53513 1 1 E1 SE 9255111 k key 27 

2:4. Phân loại báo phép:Chiều. D4 CÔ cái. sv:cicc16166<66101156 1266604810564 6660168156 01 e:0910106 30 

2.5. Lựa chọn và nhận biệt phép chiêu bản đỒ............................. -- c5 S5 +33 ++£**seseeeeessee 34 
Chương 3: Các phép chiếu bản đồ đã được sử dụng ở việt nam.............................-- 52 552 36 
3.1. Phép chiếu l11010 ĐQIE 2 nhan sasdotslasttcilolgviodsantttnniutdtastienboisfnittasia 0Arluflfadti 36 

552: LHEDICTIICU CHUSö togootxovGonffQoytisteavfoisdi sac bafdGbekisbsdfubet46ásceGsSGoiioootodfee 36 

222v, HCT) CHÍ ĐỊT 22x 620166G2206600221466602/0 6xA008S40222003Á1 ses16:24446030661161@246146031 485 38 

3.4. Các hệ tọa độ của bản đô. ......................... -- -- -- - - Sc 2 0101.1193530 01K g2 kg 4 39 

3.5. Các hệ tọa độ được sử dụng ở việt nam từ Sinh... 42 

3.6. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh bản đô..............................-- 55 5-5 2+ *++* + sex 45 
Chương 4 : Pháp thể hiện nội dung bản đồ............................--22: 252 25S+ 22222 xtEErsrrrrrrrrrrre Sỹ) 
4.1; NHữnb trrib:cliltce0 ban của kỹ hiệu bái đổi ;isscuxánglisntcadá6cgtscluO0u dối sỉ 

t2. 2E1C1HUDE Sy2D1611.DATLETOiS S65 bá ng se dftiA 0b eobsfmobit4aia6bdinvbluhba eo 52 

+3. 107IE:00At:H09.H01.đU116 DH D ba 2242541326x0ian4sit002500540/244012112s<03da/2§8)⁄0/2516a 56 

4.4. Các phương pháp thê hiện nội dung bản đÔ..............................-- ---- <5 + +2 + £+sev+sessese 57 
PHẢN II : BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH ...............................  - 5G S6 S9 S9 3911111111111 11115111111 -1e xe 72 
Chương 5: Những khái niệm cơ bản về bản đồ đ!a chính.............................---2-555¿555cccz+ ỹ2 
5.1. Khái niệm, tính chất và phân loại bản đồ địa chính.............................--:::¿+++++++++++e2 72 
5.2.Nội dung bản đô địa chính ........................--  - -. - G- G E2 E2053110 111111 E953055 1E k HE ng 25511 re 74 

5.3. Hệ thông tỷ lệ bản đô địa chính.......... ` ẽố.ẻẻ..ố....ố 77 

5.4. Phân mảnh và phiên hiệu mảnh bản đô địa chính.............................-- -- 5 5555 + s++++++s+2 78 

5.5. Phép chiêu và hệ tọa độ địa chính ốc ˆẽ hố... ẽ..ốẽ.. S1 

5.6. Yêu câu độ chính xác bản đô địa chính .........................- -- -- -- - << << E2 £2*2 22 2£EEeeeeeess 85 


5.7. Phương pháp thể hiện địa vật trên bản đồ địa chính........................- ¿2 2 cs+z+E+E+Eszszszszsz 88 


Chương 6: Thành lập bản đồ địa chính........................... - 2 2 S59 SE ESE2EE2E12112E121e 1E -Ee tr crkd 90 


6.1. Khái quát quy trình thành lập bản đồ đ!a chính..........................-- 2-22 2+z+£++zse£xzxzzze2 90 
6.2. Thành lập bản đồ địa chính cơ sở ............................. .-- T n s5: 9690Ycg/Bv liOBosise 90 
6.3. Thành lập bản đô địa chính theo đơn vị hành chính câp xã (gọi tắt là bản đô địa 
HH) 223 10u 292 1u sttáv se 1á Sa s9gfsnlodtioesdtEooMsaueodetrsleo))serbitu Maria bi Mai 92 
Chương 7: Quản lý và khai thác bản đồ G17 CHÍ Hy 0y224520144 03/1820 06054606 bái2i0400/0La44500k 0Ÿ 107 
7.1. Nhũng vấn đề CHỦ 32212262108 đe Yagtyft b5 9/38//460 090) tRrWek 464 UAPau 22W MA WAtbede 107 
7.2. Cập nhật, chỉnh lý bô sung bản đô địa chính .............................- --- 5-5 3 *+ + + resreeeeee 108 
7.3. Các phương pháp đo đơn giản phục vụ trích đo thửa ...............................--.-------c«¿ 110 
7.4. Các phương pháp chỉnh lý biên động........................ .. ..-- (5 c2 322132312513 rrseeses 113 
Chương 8 : Sử dụng bản đồ địa chính trong công tác thành lập bản đồ hiện trạng sử 
(HH 2c 2/00 020600: 0 001 ng k0 4) A062/2400/A/21 s6 (600/05A Ata02/086a1 2 13Mx00/0:28/0A0//0v200vẤ6 115 
8.1. Khái niệm về bản đồ hiện trạng sử dụng n8"... ẽ 115 
8.2. Nội dung bản đô hiện trạng sử dụng đât mw..Ặ..gg.gẠỢ. HỀ1Á23800510816028 10x 116 
8.3. Cơ sở toán học và độ chính xác của bản đô hiện trạng sử dụng 8h ẲẮ 121 
8.4. Khái quát công tác thành lập bản đô hiện trạng sử dụng đât........................ 20c vã 123 
8.6. Thành lập bản đô hiện trạng sử dụng đât theo phương pháp sử dụng bản đô địa 
chính hoặc bản đô địa chính CƠ SỞ......................- --¿ -- - Í c2 2 2161111 1E635551 11111 SE SE SE 23555 11k k key 129 


'Eài lLIỆU tHaHT KHI 2sxiii526s615160s6i16dettatltiodtfSsdailtibslSbixdsivtsgx0inxsietehseothedoalaaatsoxad 136 


